` 


BA NGÀY LUẬN ĐẠO 


Maha Thongkham Medivongs 


k “> 


^ 





> 


Ba Nsøày Luận Đạo 


Maha Thong Kham Medhivongs 


PL. 2506 - TL. 1963 


Ba Ngày Luận Đạo 


Cc=<®) 


Lời Tựa 


ăm 1942, tôi vừa thi đậu bằng tiểu học Phạn ngữ, liền được 

Quốc Vương AI Lao (Lào) mời lên Vạn Tượng (Vientiane) 

lãnh bằng và dự lễ khánh thành chùa Phra Keo. Đây là cuộc lễ 
thật long trọng, chào mừng thành quả năm đầu của cuộc chấn hưng 
nền học vấn của chư Tăng ở Ai Lao. Chính tay Quốc Vương phát 
cấp bằng cho chư Sư. 


Trong khi đi tàu từ Savannakhet đến Vientiane để lãnh bằng, tôi 
được duyên may gặp một vị thiện nam cùng gia quyến cũng đi dự 
lễ. Ông thiện nam ấy biết tôi là người Việt, có lòng tốt hỏi thăm sức 
khỏe tôi và nhân vui miệng có bàn qua vấn đề Phật pháp. Luôn 
trong ba ngày, ông vẫn ở bên tôi, hỏi những điều bấy lâu nay ông 
nghi ngờ về Phật giáo. Tôi ghi lại tỉ mi những câu hỏi của ông và 
những lời giải đáp của tôi họp thành quyền sách này, nhan đề là "Ba 
Ngày Luận Đạo". Ngót hai mươi năm qua, tôi đã giữ kín quyền sách 
này, đỉnh ninh rằng thế nào tôi cũng phải ấn hành cho tròn lời hứa 
VỚI Ông. 


Có lẽ nhận thấy quyên sách này khả dĩ hữu ích trong cuộc hoằng 
dương Phật pháp phần nào, ông Thuần Phong sẵn lòng góp công 
chỉnh đốn văn thể, đồng thời các hàng thiện tín cũng tán thành, nên 
khiến lời nguyện hai mươi năm qua bỗng nhiên được viên thành. 


Tôi thiết tưởng quý Bà, quý Ông thiện tín cũng đồng ý về giá sách 
tượng trưng ây. 


Ba Ngày Luận Đạo 

Sau cùng tôi xin hồi hướng công quả pháp thí này đến tất cả chúng 
sanh trong cõi Ta bà thế giới, hầu được nhiều hạnh phúc, nhất là 
không thù oán nhau, không làm hại lẫn nhau và trở thành người 
chánh kiến để tu hành giải thoát khỏi vòng luân hồi. 


Maha Thongkham Medivongs 
Sài Gòn, 1963 


Ba Ngày Luận Đạo 


Ca) 


Nội Dung 


Vấn: Bạch Đại đức, tôi là người muốn tìm học giáo lý Thích Ca. 
Do theo kinh sách, tôi công nhận Phật giáo là đạo cao thượng nhất, 
nhưng không biết tại sao Đức Phật gọi là Đức Phật Thích Ca? Xin 
Ngài vui lòng giảng dạy cho chúng tôi biết Phật Thích Ca ấy là tên, 
hoặc họ, hoặc là hiệu của Ngài, mà người ta đặt ra vậy? 


Đáp: Đáp lời ông, tôi xin giải nghĩa chữ "Thích Ca Mâu Ni Phật”. 
Thích Ca (Sakya) là danh phái của Đức Phật Tổ khi Ngài còn tại 
thế; Mâu Ni (Mum) là Trí thức hay thông thái; Phật Đà (Bouddha) 
là đắng có Trí tuệ sáng suốt thông hiểu hoàn toàn mọi lẽ trong trời 
đất. Phật Thích Ca ấy chẳng phải tên, mà cũng không phải họ, lại 
cũng chẳng phải hiệu của Ngài nữa. Người đương thời thường gọi 
như thế, bởi Ngài thuộc về dòng Thích Ca. 


Dòng Thích Ca thuộc về giai cấp Kshatriya nghĩa là giai cấp 
Vua, chúa; thời ấy ở Ấn Độ chia ra làm nhiều giai cấp như: 


Brahmin (Bà-la-môn): Hàng tu sĩ. 
Kshatriya (Sát-đế-lợi): Dòng vua chúa. 
Vessa (Vệ-xá): Phái thương gia, nông nghiệp. 
Shudra (Thủ-đà-la): Phái nô lệ. 


Tề CC 


Dòng vua chúa là dòng sang trọng nhất trong thời ấy, nhưng 
dòng Bà La Môn là dòng mà hạng nào cũng phải tôn kính, vì các vị 
Bà La Môn là hạng nắm vận mạng của người thời ấy. Vì người thời 
ấy cần về sự cúng tế thì phải nhờ đến hàng tu sĩ là hạng Bà La Môn. 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9> 


Vấn: Thưa Ngài, tại nguyên nhân nào lại có các phái như thế? 
Vậy Đức Phật thiệt tên chị? Họ chỉ? Xin Ngài vui lòng giảng giải rõ 
về lịch sử của Đức Phật cho tôi rõ, vì tôi là người hâm mộ tu Phật, 
mà nếu không hiểu rõ lịch sử đức Giáo Chủ của mình thì thật là hỗ 
với tiếng "Tín đồ Phật giáo" lắm. 


Đáp: Họ của Ngài là Gotama, âm là Còô-Đàm, tên của Ngài là 
Siddhattha, âm là Sĩ-Đạt-Ta, nghĩa là Vạn Sự Như Ý. 


Nguyên nhân phát sanh có dòng Thích Ca là xứ Ấn Độ xưa 
kia chia ra làm hai phần: Một phần gọi là Majjhimapadesa hay cũng 
gọi là Madhyamapadesa nghĩa là Trung Ấn Độ, còn một phần nữa 
là Paccantapadesa nghĩa là xứ biên thùy. Người cai trị xứ Trung Ấn 
Độ thời ấy gọi là người Ariyaka (hay cũng gọi là Arayena nghĩa là 
dòng quí phái), những người Ariyaka là những người có tài lỗi lạc 
về chính trị cũng như về quân sự và văn chương, nói tóm lại người 
Ariyaka là người hoàn hảo. Còn người cai trị xứ Paccantapadesa 
(xứ biên thùy) là người Ân Độ, lúc bấy giờ người ta gọi là Milakha, 
có nghĩa là man rợ. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Đại đức, nếu vậy người Ariyaka kia không phải là 
người Ấn Độ sao? 


Đáp: Nếu nói theo lịch sử của Ấn Độ thì giống người Ariyaka ấy 
nguyên ở bên kia núi Hy Mã Lạp Sơn, đem binh đánh chiếm Ấn 
Độ, rồi đặt quốc hiệu là Trung Ấn Độ, phần còn lại ở phía Bắc thì 
gọi là xứ biên thùy, nghĩa là xứ còn dã man, hay là xứ bán khai. 


Giống người Ariyaka ấy đóng đô ở nơi nào không thấy nói 
rõ. Trong mấy chục ngàn năm, họ truyền ngôi cho nhau; đến đời 
đức vua Okãkarãja có chín người con, bốn trai năm gái. Lúc ấy 
Chánh hậu thăng hà, vua mới chọn một Quí phi lên thay thế quyền 
Chánh hậu. Bà này sanh được Hoàng nam mà trong kinh luật không 
nói tên. Trông thấy Thái tử tướng mạo khôi ngô, vua lấy làm hài 


4 


Ba Ngày Luận Đạo 
lòng, mới phán với Chánh hậu rằng: "Trẫm sẽ ban hạnh phúc cho 
con khanh." Bà bèn tạ ơn đức vua. 


Đến khi Thái tử khôn lớn, bà mới tỏ ý xin ngai vàng cho con 
bà. Vua không bằng lòng, nhưng bà vẫn tha thiết nài xin, nhắc lại 
lời hứa của vua ngày trước và thêm rằng sự ban thưởng xứng đáng 
nhất là ngai vàng, vì đó mới là hạnh phúc thật sự. Vì muốn giữ lời 
hứa trước, nên vua phải cho đòi chín người con kia đến dạy rằng 
Ngài đã trót hứa cùng Thứ phi và cấp cho các người con những đội 
hùng binh để ra đi lập quốc tại một xứ khác. Các con vâng lời, dẫn 
nhau đi đến một cảnh rừng Sakka (cây giá ty) rồi lập kinh đô tại nơi 
ẫy. Ở đây có một đạo sĩ tên là Kapilavatthu, âm là Ca-Tì-La-Vệ, 
nên họ lấy tên của vị đạo sĩ ấy đặt tên cho kinh đô. Nhưng sau này 
xứ ấy sửa lại là xứ Sakka vì lấy tên rừng cây Sakka, còn kinh đô thì 
vẫn giữ tên Ca-Tì-La-Vệ. 


Khi tạo xong kinh đô và tổ chức xong mọi việc, thì bá quan 
mới nghĩ tới sự làm lễ sính hôn cho các vị Thái tử và Công chúa. 
Xét rằng Thái tử và Công chúa là dòng Ariyaka mà đi làm lễ sính 
hôn với các dòng khác thì không hợp lẽ, nên bốn vị Thái tử nhận 
bốn người em gái của mình làm vợ, còn một người nữa sau gả cho 
đức vua Devadaha (Đây là phong tục dòng Thích Ca ở Ấn Độ thời 
xưa). 


Đên sau đức vua OkãkaräJa nhớ đên các con, Ngài mới phán 
hỏi đại thân của Ngài răng các con của Ngài hiện giờ ở đâu. Một vị 
đại thân tâu răng các vị đã lập quôc xong như thê đó. 


Đức vua lấy làm hài lòng nên phán rằng: "Sakyamunl, 
SakyamunT" âm là Thích Ca Mâu Ni (có chỗ âm là Thích Già Mâu 
MN)) nghĩa là thông thái và can đảm. 


Bắt đầu từ đó, người ta gọi dòng vua ấy là dòng Sakyamunĩ 


vì họ anh hùng thông thái nhất, cho nên khi đức Thái tử Sĩ-Đạt-Ta 
thành Phật, người ta cũng gọi Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu NI. 


Theo trong Tam tạng kinh thì chỉ thấy nói rõ từ đời đức vua 
Jayasena trở đi đên đời đức vua Tịnh Phạn Vương như vây: Đức 
vua Jayasena sanh được hai người con, một vị Thái tử và một nàng 


mà 


Ba Ngày Luận Đạo 

Công chúa. Thái tử tên là SThahanu, Công chúa tên là Yasodharä. 
Thái tử SIhahanu đính hôn cùng Công chúa xứ Koliya tên là 
Kaccänä. Còn Công chúa Yasodharä kết hôn cùng Thái tử xứ 
Koliya tên AñJana. 


Sau khi vua cha thăng hà, Thái tử SThahanu được lên kế vị, 
sanh được năm người con trai tên là Suddhödana (âm là Su-Đô-Đà- 
Na hay nghĩa là Tịnh Phạn Vương), Sukkodana, Amitodana, 
Dhotodana, Sakkodana và hai Công chúa tên Amitã và PamIfä. 


Về phần Thái tử Añjana về sau lên kế vị vua cha, còn vợ là 
bà Yasodharä, sanh được bốn người con, hai trai hai gái. Hai người 
con trai là Thái tử Suppabuddha và DandapãnI, còn hai Công chúa 
là Mãyã và PaJapafI (còn gọi là Gotam]). 


Vua SThahanu cưới con gái của vua Añjana là bà Mãyã và 
Gotami cho Thái tử Suddhödana (TỊnh Phạn). 


Vua xứ Koliya là AñJana cưới hai người con gái của vua 
SThahanu tên Amitä và Pamitä cho con trai mình là Suppabuddha. 


Sau khi hai vị vua cha thăng hà, hai vị Đông cung Thái tử 
hai nước lên làm vua. 


Đức Tịnh Phạn Vương cùng bà Mayä hạ sanh được một vị 
Thái tử, đặt tên là Sĩ-Đạt-Ta. Còn vua Suppabuddha cùng Amitäa 
sanh được một vị Thái tử tên là Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Đa) và một 
nàng Công chúa tên là Yasodharã (Da-Du-Đà-La). Về sau, vua Tịnh 
Phạn cưới Công chúa Da-Du-Đà-La cho Đông cung Thái tử Sĩ-Đạt- 
Ta. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Đại đức, trong Phật giáo có hai tên trùng nhau, tôi 
không phân biệt được rõ rệt, là Đại đức Nanda (Nan Đà) và Đại đức 
Ananda (A Nan Đà), xin Ngài hoan hý giải cho. 


Đáp: Đức Tịnh Phạn Vương kết hôn cùng hai bà Công chúa là bà 
Maya và GotamI. Bà Mayã sanh Thái tử Sĩ-Đạt-Ta, còn bà GotamI 


6 


Ba Ngày Luận Đạo 
sanh được một vị, tên là Nan Đà và một bà Công chúa, tên là 
SundarT Nandã. 


Còn đức A Nan Đà là con vua Amitodana, là em chú bác 
của Đức Phật và là người đệ tử hầu cận Phật, có tài đức song toàn, 
biệt tài của Ngài là Đức Phật dạy gì cũng đều thuộc lòng không 
quên một chữ. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, tại duyên cớ sao tên Sĩ-Đạt-Ta có nghĩa là Vạn 
Sự Như Ý? 


Đáp: Vì đức Tịnh Phạn Vương đã già rồi mà không có con nối 
ngôi, nên đêm ngày mong mỏi được một con trai nối dòng, sau sanh 
được một trai, ý muốn của Ngài được toại nguyện nên Ngài đặt tên 
là Vạn Sự Như Ý. 


Một lẽ nữa, vị đạo sĩ tên Asita (A-tư-đà) và ông Kondañña 
(Kiều Trần Như) xem tướng của Thái tử có tiên đoán rằng nếu Thái 
tử xuất gia hành đạo chắc chắn sẽ thành chánh quả, nếu chúng sanh 
nào vâng giữ và hành theo lời chỉ giáo của Ngài thì sẽ được vạn sự 
như ý. Đây là theo lời chú giải trong Tạng Luật. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài vừa ban bố ánh sáng đến cho tôi bằng cách 
giải bày lịch sử Đức Phật, xin hết lòng tạ ơn Ngài. Nhưng bạch 
Ngài, xin Ngài vui lòng cho tôi biết người tu Phật phải làm sao 
trong bước đường đầu tiên? 


Đáp: Bước đường đầu tiên của người tại gia cư sĩ là phải thọ Tam 
qui và Ngũ giới. 


c9» 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Tưởng chỉ chớ Tam qui và Ngũ giới, tôi đã có rồi; tôi có cả 
lông phái nữa. 


Đáp: Tôi cũng biết người Việt chúng ta, trăm người như một qui y 
ai cũng có lãnh luôn lá phái, nhưng không biết qui y để làm gì và lá 
phái để chi? Nói qui y cho mạnh giỏi, thế là đủ, chớ không hiểu ý 
nghĩa của sự qui y là sao. 


c9» 


Vấn: Vậy chớ theo Ngài hiểu qui y là thế nào? Không phải nhờ 
oai đức của Đức Phật đặng mạnh giỏi sao? 


Đáp: Đó, ông cũng qui y cho mạnh giỏi. Thưa ông, qui y có ý 
nghĩa khác xa; tùy ' theo ta qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng, sự qui 
y chỉ có ý nghĩa về triết lý và luân lý; nếu qui y đem sức khỏe đến 
cho ta, đó là sức khỏe tỉnh thần vậy. 


Qui y Phật có nghĩa là nương theo Phật, theo đắng hoàn toàn 
giác ngộ, giải thoát khỏi sanh, tử, luân hồi, theo gương mẫu, hành 
động của Ngài mà tu hành cho tĩnh tân. 


Qui y Pháp nghĩa là nương theo Pháp tu của Phật, tin chắc 
những lời giảng dạy của Đức Phật đủ khả năng dẫn ta vào con 
đường đi tới nơi vô sanh bắt diệt, là đại Niết Bàn, tin theo rồi hành 
theo thành khẩn. 


Còn qui y Tăng là nương theo các vị xuất gia, đại biểu chân 
chánh của Đức Phật, có sứ mạng bảo tôn và hoăng dương giáo 
pháp. 


Nói tóm lại người cư sĩ phải nương theo ba ngôi tôn quí 
(Tam bảo) là Phật, Pháp, Tăng rồi thọ trì Ngũ giới hay Bát quan trai 
giới tùy theo đức tin của mình. Trong khi xin qui giới, ta phải hết 
lòng thành kính chú tâm vào lời truyền răn của các vị Đại đức thay 
mặt cho Tăng và Phật truyền dạy ta. 


c<§»<9> 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vấn: Bạch Ngài, theo lời của Ngài dạy thì cần phải khẩu truyền 
tâm thọ, hành theo mới được, chớ lãnh lồng phái không ích chi hết 
phải không Ngài? 


Đáp: Theo thiển kiến của tôi thì là vậy. 


c<§»<9> 


Vân: Theo ý tôi, nêu Đức Phật có oai lực có thê làm cho chúng 
sanh khỏi khô thì lá phái cũng có oaI lực cứu khô phân nào. 


Đáp: Đành rằng Đức Phật có oai đức vô biên vô lượng, nhưng mà 
Ngài không thể ban cho ta sự an vui được, nếu ta không thật hành 
theo lời đạy bảo của Ngài. Thật vậy nếu mình đói, có người đem 
cơm đến mời mình ăn, mà mình không ăn, lại nhờ người khác ăn 
giùm, thì mình làm sao no được? Phật là người cho cơm; cơm là 
Pháp; mình đương đói cơm tức là chúng sanh đang đói Pháp. Bốn 
thân ta không dùng cơm, chúng sanh không hành Pháp, thì Pháp có 
huyền diệu cũng không cứu độ chúng sanh được. Vì vậy Phật đã có 
dạy rằng Ngài chỉ là vị hướng đạo, chớ không phải là người giải 
thoát chúng sanh, chúng sanh phải tự mình giải thoát bằng cách 
hành theo Pháp và noi gương Phật. 


c<£»<9> 


Vấn: Nếu vậy thì đức Thế Tôn ích kỷ lắm. 


Đáp: Tại sao gọi là ích kỷ? 


c<§»<9> 


Vấn: Vì Ngài không tế độ chúng sanh, không ban phước cho 

chúng sanh. 

Đáp: Đức Phật là đẳng từ bi vô lượng đối với chúng sanh hết lòng 

lo tế độ chúng sanh, không bỏ lỡ một cơ hội nào để tế độ chúng 

sanh; nhưng Ngài chỉ có thê tế độ những chúng sanh nào có duyên 
9 


Ba Ngày Luận Đạo 

cùng Ngài, nghĩa là người ấy nghe và làm theo lời giảng dạy của 
Ngài. Ngài là đắng hướng đạo tài ba, biết rõ các đường lối; đường 
kia có hầm hố, thú đữ yêu tỉnh, đường này bằng phẳng, hiền lành, 
yên ồn... Ngài đứng nơi ngả rẽ, chiếu ngọn đèn từ bị, hướng người 
đi qua con đường này, mà bảo rằng đây là con đường độc nhất an 
vui, kia là con đường cam go hiểm trở. Chúng sanh tự do chọn lựa, 
chớ Ngài không ép một aI. 


cœ<£3<9> 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài nói vậy, có lẽ Ngài quên rằng có một lúc 
nọ đức Thế Tôn dùng thần thông độ ba anh em ông Uruvelã 
Kassapa (Ưu-Lâu-Tần-La Ca-Diếp)? Ngài dạy vậy có lẽ mâu thuẫn 
với kinh luật của đức Như Lai đã dạy rồi chăng? 


Đáp: Sở dĩ đức Thế Tôn tế độ ba anh em ấy là vì Ngài là đắng 
hoàn toàn sáng suốt, đã biết rằng ba vị ngoại đạo ấy có duyên sẽ đắc 
thành Thánh quả, nên Ngài không màng cực nhọc và không chấp sự 
khinh khi của ba vị ấy, khi chưa thông hiểu lẽ giải thoát. Đây để chỉ 
cho ông thấy rõ thêm lòng kiên nhẫn và đức từ bi cùng sự hy sinh 
của một đắng siêu phàm. 


Trái lại, Ngài không thể tế độ đức vua xứ Koliya là phụ 
vương của bà Da-Du-Đà-La, ngoại tổ của đức Rãhula (La-Hầu-La), 
vì Đức Phật biết vua xứ Koliya là Suppabuddha không có duyên 
lành với Ngài, đành đề cho bị đất sụp chết. 


Thậm chí dòng Thích Ca bị Thái tử Vididabha (Tỳ-Lưu-Ly) 
tru diệt, Ngài cũng không can thiệp, đành để cho duyên nghiệp 
thanh toán mọi người theo luật nhân quả. 


c<£<9> 


Vấn: Ngài dạy thế nghe cũng có lý, nhưng tôi xin ví dụ chuyện 


này: 


10 


Ba Ngày Luận Đạo 

Có một người kia tế xuống hồ sâu không thê lên được. Lúc 
ấy có một vị Đại đức đi ngang qua lên tiếng nói vói xuống người 
mắc nạn: "Bàn Tăng thấy người bị nạn như thế này lấy làm thương 
hại quá! Tại sao người té thế? Hồi trước bần Tăng cũng bị té như 
người, cũng tại nơi cái hỗ này, rồi bần Tăng có leo theo con đường 
kia mà lên. Vậy người hãy ráng leo theo con đường kia thì sẽ lên 
được an toàn." Nói xong vị Đại đức ấy bỏ đi. Kế đó có vị Đại đức 
thứ nhì đi đến, thấy người lâm nạn động lòng từ bi, bèn nhảy xuống 
đem lên. Vậy ở vào trường hợp ấy, ta phải cám ơn vị nào hơn? 


Theo lý luận của Ngài thì vị đi trước là Đức Phật. Vậy Đức 
Phật ví như người qua đường thôi. Thế không phải là ích kỷ còn là 
gì nữa? 


Đáp: Không. Lý luận của tôi phải như vầy mới đúng. Nếu tôi rớt 
xuống hồ á ấy mà không. lên được, thì vị Đại đức kia cũng không lên 
được; nếu Ngài cố xuống thì lại chết cả hai. Vậy tôi cứ theo con 
đường của vị Đại đức trước kia đã leo lên khỏi hồ thì có phải là 
hoàn toàn hơn không? Vả chăng nếu tôi chưa muốn lên, mà vị Đại 
đức ấy xuống đem tôi lên, thì tôi rầy lắm! 


c9» 


Vấn: Ngài nói vậy sao phải? Vị Đại đức kia là bực thần thông 
quảng đại sao lại lên không được? Còn như nạn nhân không muôn 
lên, đó là do nơi duyên nghiệp của nó. 


Đáp: Nếu nói rằng vị ấy có thần thông thì Ngài cần gì phải xuống 
hố đem tôi lên, cứ níu tay tôi hay dùng tí thần thông là đem tôi lên 
khỏi hố được dễ dàng. Còn nếu tôi nói rằng Ngài là người có thần 
thông biết rõ duyên nghiệp của chúng sanh, thì Ngài cần gì phải 
nhảy xuống tế độ, cứ để chúng sanh trả nghiệp cho yên. 


Theo tôi thì sự cứu người cũng tùy theo trường hợp. Hễ gặp 
mà cứu, không nghĩ trước xem sau, thì có hại. Ví như có tên đạo tặc 
lấy trộm của người, đang bị cảnh sát truy nã, tên đạo tặc yêu cầu ta 
cho y tạm trốn; nếu ta cho, thì khi cảnh sát bắt gặp, ta lại bị can tội 
đồng lõa. Vậy trước khi tế độ cũng phải coi người có duyên cùng 


II 


Ba Ngày Luận Đạo 
không. Theo ý tôi thì thái độ của vị Đại đức thứ nhất đúng lắm, vì 
Ngài chăng qua là vị hướng đạo thôi. 


c<£»<9> 


Vân: Ngài nói vậy cũng phải, song vị Đại đức thứ nhì, trước khi 
xuông hô cứu nạn nhân, có lẽ Ngài cũng đã thây người có duyên rôi 
chớ? 


Đáp: Nếu vậy thì cũng như Ngài Đại đức đi trước kia vậy, chớ có 
khác gì đâu. Nhưng vị Đại đức sau chỉ khác một chút là xuống vớt 
lên. Theo tôi thì tôi tán thành vị thứ nhất, vì lẽ chúng sanh cần phải 
tự độ, chớ không được ÿ lại vào sự tế độ của ai. Vả chăng tâm lý 
của chúng sanh chăng khác chỉ tâm lý của người sa hỗ. Nếu người 
sa hỗ được có người vớt, thì họ cứ tha hồ phóng túng, vì họ nghĩ 
rằng dầu chăng may mà họ có té xuống hồ sâu chăng nữa, cũng có 
người vớt lên, chớ chết đâu mà sợ. Còn như không ai vớt lên mà có 
người chỉ đường cho họ để họ phải tự mò lấy mà lên thì họ lại nghĩ 
rằng: "Mỗi lần té là đau, mà không ai cứu vớt, chỉ phải tự mình tìm 
đường mà lên lấy thì khổ lắm. May là được người chỉ đường cho 
mới lên được, bằng không thì phải chết rã xương nơi hồ này rồi." 
Một khi suy nghĩ như thế, họ kinh sợ và không dám tái phạm nữa, 
rồi tự họ bảo vệ lẫy họ; có như vậy, mới được hoàn toàn hơn. Đức 
Phật chỉ là một vị hướng đạo chớ không phải là người tiếp cứu, ban 
phước hay xá tội cho chúng sanh: tự chúng sanh phải hành theo lời 
Ngài chỉ dạy, nêu muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. 


Đức Phật ví như vị lương y biết tất cả các nguyên nhân sanh 
ra các chứng bịnh, rồi Ngài biết chế ra các thứ thuốc thích ứng để 
chữa các chứng bịnh. Ngài biết chúng sanh bị bịnh gì thì cho thuốc 
ấy; nhưng bịnh nhân không chịu uống, thì Ngài cũng phải đành co 
tay: Đức Phật không bao giờ bắt buộc ai hành theo Ngài. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài dạy thấy có mâu thuẫn không, vì tôi thấy 
trong kinh có dạy rằng: Đức Phật A Di Đà có tiếp độ chúng sanh 
12 


Ba Ngày Luận Đạo 
vãng sanh về cõi Cực lạc. Vậy, cũng là Phật, trong việc tế độ, đức A 
Di Đà và đức Thích Ca lại khác nhau sao? 


Đáp: Đã nhiều năm nghiên cứu kinh điển bằng Päli, tôi chưa bao 
giờ thấy nói về Đức Phật A Di Đà, hoặc sự tiếp độ của một vị Phật 
nào mường tượng như của Đức Phật A Di Đà mà ông nói đó. Dầu 
sao, tôi tưởng có thê nói với ông rằng theo lý của kinh, nêu có đức 
A Di Đà chăng nữa thì Ngài có thể tiếp độ những người có duyên 
với Ngài, nghĩa là những người chuyên trì danh hiệu của Ngài; chớ 
không bao giờ Ngài mang tràng phan bảo cái đi rước những người 
suốt đời làm việc hung ác như sát sanh, trộm cắp v.v... Chắc chắn 
không có kinh nào nói rằng đức A Di Đà độ người không chuyên trì 
danh hiệu của Ngài. 


c<§»<9> 


Vấn: Tôi thường nghe các bậc cao tăng đại đức dạy rằng cảnh của 
đức A Di Đà rộng lớn thênh thang, đẹp vui cùng cực, còn cảnh của 
đức Thích Ca thì nhỏ hẹp, nên đức Thích Ca không tiếp độ chúng 
sanh, mà để cho đức A Di Đà tiếp độ. Bạch Ngài như thế có đúng 
hay không? 


Đáp: Tôi xin thú thật với ông rằng: "Cảnh của đức Thích Ca và 
cảnh của đức A Di Đà, tôi chưa từng đi đên, nên tôi không biệt rộng 
và hẹp ra thê nào. Còn theo ông thì cảnh của đức Thích Ca ở đâu?". 


c<§»<9»> 


Vấn: Theo Kinh, Luật thì cảnh của đức Thích Ca ở Tây Thiên 
Trúc, tức là Ân Độ. 


Đáp: Ta phải quan niệm rằng trong bổn thê của đức Thích Ca có 
hai cá thể: một cá thê phàm, tức là phần con người Thái tử Sĩ-Đạt- 
Ta; một cá thể phi phàm, tức là phần chân linh giác ngộ đã thành 
Phật. Nếu chấp nhận quan niệm đó thì xứ Ấn Độ vốn là xứ sở của 
S1-Đạt-Ta, như chúng ta đã biết từ lúc mở đầu chuyện luận đạo này; 
còn xứ sở của đẳng giác ngộ, của Phật Thích Ca, thì lại là Niết Bàn. 


13 


Ba Ngày Luận Đạo 

Ấn Độ thuộc cõi tam giới, là chốn ngự trị của vô thường, khổ não; 
Niệt Bàn là cối an lạc vô biên, Ma vương không biệt đâu mà tìm 
đến. 


c9» 
Vấn: Theo lời dạy của Ngài thì cảnh Niết Bàn không có gì cả, 
nghĩa là hoàn toàn giải thoát, vậy chớ "Không" là không thê nào? 


Đáp: "Không" có nhiều nghĩa là: không còn xác thân này, không 
sanh, không già, không đau, không buôn râu, than vãn, thât vọng; ta 
có thê nói tóm lại là cảnh Niêt Bàn không có khô não. 


c9» 


Vấn: Nếu Ngài dạy thế thì còn chỉ khoái lạc cho bằng, nhưng xin 
lỗi Ngài, hiện giờ Ngài có đạt Niết Bàn chưa mà Ngài rõ được quả 
vị của Niết Bàn? 

Đáp: Tôi chưa đạt Niết Bàn, nhưng tôi nhận rằng có Niết Bàn và 
Niết Bàn có quả vị như tôi đã nói. Xin ông vui lòng trả lời những 
câu tôi hỏi, nếu ông trả lời được thì ông nhận thấy quả vị của Niết 
Bàn có thật vậy. Ông có biết rằng những người cụt tay, cụt chân có 
khổ lắm không? 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, tôi biết họ khổ lắm chớ. 


Đáp: Tại sao ông biết những người ấy khổ, trong lúc chính ông 
không bị cụt tay chân? 


c9» 


14 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vấn: Thật Ngài hỏi rắc rối quá! Đành rằng tôi không, lâm vào 
cảnh của họ, mà tôi vẫn nhận thức như vậy, vì tôi tin rằng trong 
thân thể chúng ta mà thiếu một món gì thì khổ lắm. 


Đáp: Thật ra thì câu hỏi của tôi không rắc rối lắm, nó chỉ tương 
đương với câu hỏi của ông thôi. Sự thật thì tôi chưa được hưởng quả 
vị của Niết Bàn, nhưng tôi được học hỏi và dùng trí tuệ suy gẫm 
quan sát để hiểu rằng: Lẽ cỗ nhiên trên đời này không có gì gọi là 
tuyệt đối. Hễ có khổ thì có pháp diệt khổ, cũng như có luân hồi thì 
đĩ nhiên phải có giải thoát. 


Vân: Ngài giải làm tôi hiệu rõ và không thăc mắc nữa. Tôi mảng 
hỏi xa xăm quanh quân mà không tìm cách hành đạo trong hiện tại. 


Bạch Ngài, xin Ngài dạy tôi phải làm sao cho tròn phận sự của 
người tại g1a cư sĩ. Phải thờ ai? Làm cách nào? 


Đáp: Người tín đồ Phật giáo chân chánh chỉ thờ một chân dung 
của Đức Phật Tổ Thích Ca mà thôi, ngoài ra không thờ tượng Thần 
thánh nào khác. 


c<§X9> 
Vấn: Bạch Ngài, vậy bàn thờ Tổ tiên mình đều phải dẹp hết 
chăng? 


Đáp: Không. Tổ tiên, cha mẹ, ta vẫn phải thờ. 


c<§»<9»> 


Vấn: Bạch Ngài thế thì khó quá và bà bạn tôi đây còn thờ bà Mẹ 
sanh; còn riêng tôi, tôi còn thờ ông độ mạng, ngoài ra còn ông Táo, 
ông Thổ Thần nữa, vậy chúng tôi phải làm sao? Chúng tôi thấy 
không đủ can đảm để bỏ, vì đã thờ lâu năm lắm rồi. 


15 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Việc này khó giải quyết thật, vì ông và bà cũng như phần 
đông thiên hạ đều cúng nhiều vị Thánh thần và có thê bất bình nếu 
lòng tin tưởng bị va chạm. Nếu ông không phiên thì tôi xin giải. 


cœ<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, xin Ngài cứ an lòng giảng giải, tôi không dám 
hờn giận chi Ngài cả, vì Ngài có phận sự thay mặt đức Từ Phụ để 
dẫn đường giải thoát cho chúng sanh. Lẽ cố nhiên, thuốc đắng thì 
người bịnh không ưa, cây cong ghét làn mực tàu. Vả lại Ngài có 
phận sự dạy lẽ phải, còn tin hay không lại là quyền của tôi; nếu tôi 
nhận thấy răng lời của Ngài dạy là chí lý, chân chánh, là con đường 
giải thoát, thì tôi không dại gì mà không hành theo. Xin Ngài yên trí 
và coi tôi là một tín đồ của Ngài. 


Đáp: Quý hóa biết mấy! Vậy trước khi vào đề, tôi xin ông và bà 
giải cho tôi biệt răng sanh nghĩa là gì. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, sanh nghĩa là đẻ. 


Đáp: Thế thì bà Mẹ sanh nghĩa là bà mẹ đẻ ta, người đã tạo ra ta 
chớ không phải vị nào khác. Theo tôi tưởng thì các bậc tiền nhân 
khi xưa dạy ta thờ phụng bà mẹ đẻ của chúng ta chớ không phải thờ 
các bà chúa mà các bà thờ hằng ngày đây. Trong kinh Đức Phật có 
dạy rằng công ơn cha mẹ không thê đo lường được, Đức Phật có ví 
dụ công đức Cao dày của cha mẹ như vầy. Có một người kia có trăm 
cái đầu, mỗi cái đầu có một trăm cái miệng, rồi Tgười ấy cứ ngồi 
đếm một, hai, ba, v.v... cho đến một trăm năm, số đếm ấy nhiều vô 
lượng, nhưng cũng chưa bằng một phần tỷ của công đức cha mẹ. Vì 
vậy đức Thế Tôn dạy rằng bổn phận làm con phải phụng dưỡng cha 
mẹ bằng năm pháp là: 


1.  Bhato nesam bharissãmi: nuôi dưỡng cha mẹ. 
2. Kiccam nesam karissämi: làm việc giúp đỡ cha mẹ. 
34. Kulayvamsam thapesämi: duy trì thê thông gia tộc. 


16 


Ba Ngày Luận Đạo 
4. Dayajjam patipajjãmi: tỏ ra xứng đáng trong việc thừa 
hưởng gia tài. 
5. Dakkhinam anupadässãnu: hồi hướng phước báu đến 
cha mẹ đã quá vãng. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, bấy lâu nay bà bạn tôi đỉnh ninh rằng thờ bà mẹ 
sanh là đúng, mà bỏ quên bà mẹ ruột của mình. Nếu hôm nay không 
gặp Ngài thì đến bà thân sinh của bạn tôi từ trần, chúng tôi cũng 
không biết lo đáp đền công ơn sanh dưỡng. Hôm nay tôi thấy rõ 
rằng bấy lâu nay chúng tôi không thờ Phật trong nhà mà đi thờ 
Thích Ca ngoài đường. Chúng tôi nguyện rằng, sau chuyến đi này, 
chúng tôi sẽ hết lòng phụng dưỡng mẹ già, hầu mong đền đáp công 
ơn sanh dưỡng trong muôn một. Bạch Ngài, còn Ông độ mạng là 
ông chi? Xin Ngài vuIi lòng giải luôn cho. 


Đáp: Độ mạng nghĩa là phò hộ ta cho được mạnh giỏi, phải không 
ông? 


Vấn: Bạch Ngài, phải. 


Đáp: Người Âu Mỹ không có thờ Ông độ mạng như ta mà họ 
cũng vẫn mạnh giỏi như thường, còn hùng cường, giàu sang hơn 
chúng ta. Vậy ông thử nghĩ coi ai độ mạng cho họ? Vả chăng ông 
Quan Công mới ra đời trong thời Tam Quốc, rồi chết đi, thì từ ấy 
mới có chuyện Ông độ mạng; vậy trước thời kỳ ấy ai độ mạng cho 
thiên hạ? Cho nên sở dĩ người ta thờ ông Quan Công là người ta thờ 
đức Trung, Can, Nghĩa, Khí để làm gương, chớ không phải để được 
hộ mạng. 


17 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, những lời Ngài hỏi tôi không hiểu rõ, nên không 
thê đáp được. Vậy xin Ngài vui lòng giải cho. 


Đáp: Theo sự hiểu biết của tôi, thì trong khi chúng ta bị quân Tàu 
đô hộ, chúng ta phải chịu ảnh hưởng của họ từ văn chương đến tôn 
giáo; mà tôn giáo của người Tàu thời phong kiến thì có khuynh 
hướng về đa Thần giáo, tuy đồng thời họ sùng bái Phật giáo. Khi 
truyền sang nước Tàu thì Phật giáo đã bị thay đổi một phần lớn, là 
đã bị Ấn giáo (Bà La Môn) lẫn vào, rồi lại bị ảnh hưởng của Lão 
giáo và Không giáo. Vì vậy mới có chuyện thờ các vị thần, chăng 
hạn như ông Quan Công. 


cœ<£3<9> 


Vấn: Bạch Ngài, nếu theo lời Ngài dạy thì sự thờ phượng ấy 
không có lợi ích thiết thực, chẳng qua đó là một sự cô tục của người 
Tàu; thế tôi xin hứa với Ngài rằng tôi cương quyết dứt bỏ. Nhưng 
bạch Ngài chúng ta bỏ cái tập tục thờ Quan Công, để rồi sang tập 
tục khác, là phải thờ Phật nữa sao? 


Đáp: Chúng ta thờ Phật, vì Ngài là đắng đã hoàn toàn giải thoát, 
trọng Phật vì Ngài là đấng Đại từ, Đại bi. Ta thờ chân dung của 
Ngài là để ta thường trông thấy và luôn luôn nhớ tưởng đức hạnh 
cao cả của Ngài để ta hành theo: rủi ra ta làm điều quấy hay nghĩ 
điều ác, chân dung của đức trọn lành làm cho lòng ta hồ thẹn tội lỗi, 
rồi khiến ta cô diệt trừ những điều quấy ấy. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, tôi có xem nhiều đoạn kinh nói rằng: Đức Phật 
chiến thắng Ngũ Ma. Cái chỉ là Ngũ Ma? Xin Ngài vui lòng giảng 
cho. 


18 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Ngũ Ma ấy tiếng Phạn gọi là "Pancamära". Ngũ Ma ấy là: 


Khandhamära: Ngũ uân Ma Vương. 
Kilesamaära: Phiền não Ma VƯƠng. 
Abhisankhäramära: Pháp hành Ma vương. 
Devaputtamära: Chư thiên Ma vương. 
Maccumära: Tử thần Ma VƯƠNg. 


SUà¬ OP oá1112080 


Đức Thế Tôn đã thắng năm hạng Ma vương này khi Ngài 
ngự đưới cội Bồ đề. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, xin Ngài giải năm hạng Ma vương này cho 
chúng tôi rõ, chớ Ngài chỉ kê tên không, chúng tôi không hiểu gì cả. 


Đáp: Tiếng Ma vương có lẽ là từ tiếng Phạn "Mãra" mà ra, nghĩa 
là sự gì phá hoại những hạnh phúc của chúng sanh. 


1. Ngũ uẫn Ma vương: Chúng ta sanh ra có thân Ngũ uẫn 
này, nên mới có sự buồn thương đau khổ, chúng ta phải mang cái 
thân đau khổ này mãi mãi, không thể tự mình tìm ra được một lối 
giải thoát; chỉ có Đức Phật mới tìm thấy con đường giải thoát, hay 
nói cho đúng là Ngài thắng Ngũ uẫn Ma vương, nghĩa là Ngài 
không còn phải khổ vì thân Ngũ uần này nữa. 


2. Phiền não Ma vương: Tham lam, sân hận và si mê v.v... 
là phiền não, là nguyên nhân làm cho tâm ta nhơ đục. Phiền não là 
nguồn cội của tội lỗi, làm cho ngưng trệ sự giải thoát và gây ra sự 
trầm luân. Một khi ba điều phiền não ấy thâm nhập trong tâm thì 
các đức tánh lần lần bị tiêu diệt. Dưới cội Bồ đề, đức Thế Tôn dùng 
trí tuệ đoạn tuyệt tất cả phiền não. 


19 


Ba Ngày Luận Đạo 

3. Pháp hành Ma vương: Đây là chỉ sự hành động của ta 
kiếp trước và kiếp này tạo ra những nguyên nhân gọi là cái nghiệp; 
tức là Pháp hành Ma vương. Thiện nghiệp sẽ đưa ta thọ sanh nơi 
nhàn cảnh. Ác nghiệp sẽ xô ta sa đọa vào khổ cảnh. Vì đó mà chúng 
sanh cứ lân quần trong ba đường sáu nẻo, không giải thoát được. 


4. Chư thiên Ma vương: Là hạng chư Thiên ghét những 
người làm điều lành, như lúc đức Thế Tôn ngự tại cội Bồ đề sắp 
thành đạo, Ma Vương đến khuấy rối. Đức Thế Tôn toàn thắng được 
nhờ quả của sự Bồ thí Ba-la-mật (Dãna-paramn) của Ngài. 


5. Tử thần Ma vương: Tức là sự chết. Sự chết hằng ám ảnh 
con người, đặc biệt là trong lúc lâm chung. Lúc ây tâm người luyên 
tiệc của cải, lợi danh, tình nghĩa, khiên người khô não vô cùng. 


Tóm lại có thê chia Ma vương làm hai loại: 


(1) Ngũ uẫn Ma vương là Ma vương ở trong thân ta. 
(2) Còn bốn hạng Ma Vương kia là Ma vương bên ngoài. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, nếu chúng ta muốn thoát khỏi sự hành hạ của 
Ngũ Ma ây, chúng ta phải làm cách nào? Phải hành làm sao? 


Đáp: Sanh vào cõi người, chúng ta bị dính lưới mắc bẫy của Ma 
vương, bây giờ muốn giải thoát, phải xé lưới phá bẫy của Ma vương 
mới ra khỏi được. 


20 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, xin Ngài vui lòng chỉ thế nào gọi là lưới, bẫy của 
Ma vương? 


Đáp: Lưới của Ma vương mà tôi nói đây không phải là lưới bằng 
nhợ, bằng gai của ngư ông, mà là lưới vô hình của Ngũ trần bao bọc 
chúng ta, khiến tâm chúng ta hằng ưa thích, quyến luyến không chịu 
rỜI ra trong gang tắc, nó giam hãm ta trong vòng sanh tử luân hồi, 
trong rừng sầu biển khổ ví như chim, cá, hươu, nai bị mắc trong 
lưới của ngư ông trong bẫy của lạp hộ. 


c<§»<9> 


Vấn: Theo lời giảng giải của Ngài thì một khi muốn tu cho thoát 
khỏi luân hôi, người ta phải ráng thoát khỏi "tay" của Ma vương hay 
là phải tránh xa hoặc phá hủy "lưới và bẫy" của Ma vương? 


Đáp: Chiếu theo Phật ngôn thì phải thoát ra khỏi "bẫy, lưới" của 
Ma vương, chớ không phải "tay" của Ma vương. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, tại sao đức Thế Tôn lại dạy cách hành để thoát 
khỏi "lưới" của Ma vương, mà không dạy hành đê thoát khỏi "tay" 
của Ma vương. 


Đáp: Phiền não là tham, sân, sỉ hằng làm cho tâm ta nhơ đục. 
Điều nhơ đục ấy ví như Ma vương là nguyên tố làm bề tắc và phá 
hoại nguồn cội của các điều lành trong tâm ta. Còn Ngũ trần là Sắc, 
Thinh, Hương, Vị, Xúc hằng làm cho tâm ta mê say. Đó là lưới của 
Ma vương hằng bủa vây ta một cách chặt chẽ. Nếu ta không mê 
theo Ngũ trần thì lưới của Ma vương không bao trùm được ta và 
không thê hành hạ ta được. Khi ta không bị sa trong lưới của Ma 
vương, thì ta được tự do mà làm điều phước thiện, ấy là ta đã giải 


21 


Ba Ngày Luận Đạo 

thoát khỏi lưới của Ma vương. Đức Thế Tôn là đắng hoàn toàn Giác 
ngộ, trông thấy các pháp giải thoát, nên Ngài dạy cô giải thoát cho 
khỏi lưới của Ma vương. Nếu chúng ta thoát khỏi lưới của Ma 
vương, nghĩa là chúng ta đã khỏi vòng luân hồi rồi. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, người muốn giải thoát khỏi lưới của Ma vương 
phải hành thê nào? 


Đáp: Phải thu thúc ba căn là: 


I. Indriyasamvara: Thu thúc lục căn. 
Manasikära-kammaf{thäna: Niệm đề mục thiền định. 

3. Vipassanã: Minh sát (Nghĩa là quán tưởng vạn vật là vô 
thường, khổ não và vô ngã). 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, tại sao gọi là Luân hồi? Luân hồi ấy do nơi đâu 
mà phát sanh ra? 


Đáp: Luân hồi nghĩa là xoay vần không ngừng nghỉ, theo lý là 
sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cứ quanh quân như thế trong ba cõi sáu 
đường. 


Luân Hồi do nhân Phiền não, Nghiệp và Quả. Chúng sanh vì 
phiền não nên khi làm một việc øì, việc ấy tạo ra một hệ quả gọi là 
nghiệp: Việc thiện thì nghiệp thiện, việc ác thì nghiệp ác. Nghiệp 
này tồn tích từ kiếp trước đến kiếp này qua kiếp sau, khiến ta hưởng 
phước hay là đền tội, tùy theo thiện nghiệp hay ác nghiệp. Phước 
hay tội, đó là cái quả của nghiệp; quả này là nhân sanh ra ta, rồi cái 


22 


Ba Ngày Luận Đạo 

ta ấy không trọn lành, do phiền não sai khiến, lại tạo thêm nghiệp 
mới; rồi nghiệp mới gây thêm quả mới và quả mới tạo ra nhân mới, 
cứ tuần hoàn xoay chuyền như vậy mãi. 


Hễ con người chưa giải thoát được thì cái vòng luân hồi này 
không thể nào chấm dứt được và con người ví như con kiến bò 
quanh miệng chén, cứ bò mãi không có lối nào để thoát ra khỏi 
vòng lân quần. Cái vòng luân hồi ví như bánh xe lăn không biết lăn 
từ bao giờ mà đến bao giờ mới chấm dứt. 


c<£X<93> 
Vấn: Khi chúng ta nói chết, bạch Ngài, cái chỉ chết? 


Đáp: Phật ngôn có dạy rằng: Cái chết có ba trường hợp khác nhau 


I. Sammattimarana: Chết theo quan niệm thông thường 
của con người khi hơi thở ra vào đã dứt và phải lìa bỏ 
xác thân. 

2. Khanakamarana: Chết trong một sát na, chết trong tâm 
hồn: khi tâm suy nghĩ một chuyện gì rồi lại bỏ chuyện ấy 
đi vì lẽ đã thật hành xong, hay là bỏ không biết đến nữa, 
mà buông trôi qua, như vậy là trạng thái của tâm đã diệt 
mắt rồi; đức Thế Tôn bảo rằng đoạn tâm ấy đã chết rồi. 

3. Samucchedamarana: Chết rồi không trở lại trong cõi 
luân hồi này nữa. Đây là trường hợp của các bậc Thánh 
nhân như A La Hán, Độc Giác Phật, Chánh Đăng Chánh 
Giác Phật, khi bỏ xác thân này rồi nhập Niết Bàn và 
không còn trở lại sanh vào cõi đời này nữa. 


Cái chết do bốn nguyên nhân là: 


23 


Ba Ngày Luận Đạo 


1. 


Ayukhayena: Chết vì hết tuổi thọ. Ví như chư Thiên 
trong một cõi nào của sáu cõi trời Lục giới, tuy phước 
báu vẫn còn nhưng số tuổi hạn định đã hết nên phải chết, 
rồi sanh lại vào cõi ấy hay là vào cõi cao hoặc thấp hơn, 
tùy theo phước còn dư lại. Đó trường hợp của đức Để 
Thích, Ngài đã hết tuổi thọ, nhưng phước báu của Ngài 
vẫn còn, nên sau khi chết Ngài lại sanh làm Đế Thích 
như cũ nữa. 

Kammakhayena: Chết vì hết nghiệp của một kiếp sống. 
Chúng ta sanh ra đây để thọ và hưởng quả do nghiệp 
Thiện hay Ác của ta đã tạo ra. Ví như chúng ta có phước 
được sanh vào cõi Tứ đại Thiên vương là cõi chúng sanh 
có thể sống được đến năm trăm tuôi, nhưng vì phước 
không thể cho ta hưởng trọn đến số tuổi ấy, chúng ta lại 
chết sau khoảng ba hay là bốn trăm tuổi như thể là chết 
vì mãn nghiệp. 

Äyukammakhayena: Chết vì hết tuổi và hết cả nghiệp. 
Ví như ở trong một cõi trời nào có hạn định tuổi thọ một 
vị chư Thiên tuổi phải thoát sanh mà cũng vừa hết 
phước, vị chư Thiên ấy chết. Vậy chết vì hết tuổi và hết 
nghiỆp. 

Upacchedamarana: Chết vì nghiệp nặng chen vào. Đó 
là cái chết của đức Vua Suppabuddha (Thiện Giác), cha 
của bà Da-Du-Đà-La, cha vợ của Thái tử S1-Đạt-Ta, vì 
lòng oán ghét Đức Phật, đã ngăn đường đi khất thực của 
Ngài, bảy ngày sau bị đất sụp chết, rồi phải bị đọa vào A 
Tỳ địa ngục (AvTci-naraka). 


Chết có thể xảy đến trong hai cảnh ngộ: 


1. 


Akãlamarana: Chết không phải thời, nghĩa là chết trong 
khi còn mạnh giỏi bỗng dưng bị tai nạn như xe đụng, xe 
cán, sét đánh v.v...; chết như vậy chúng ta nói rằng chết 
bất đắc kỳ tử. 

Kãlamarana: Chết phải thời, nghĩa là chết vì bịnh, mặc 
dầu hết sức thuốc thang nhưng không thê cứu được. 


24 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§<9»> 


Vấn: Bạch Ngài, khi chúng ta chết thì cái xác thân trước đã tiêu 
diệt mất; chừng luân hồi sống qua kiếp khác, người ta lại có xác 
thân, vậy xác thân sau đây do nơi đâu mà có? Hai xác thân trước và 
sau có liên hệ với nhau không? 


Đáp: Xác thân sau này mà có là do xác thân trước. Ví như hột lúa 
ta g1eo thành mạ, khi mạ nhồ đem cấy thì lại thành cây lúa, sau lại 
trỗ bông. Thân trước như hột lúa giống vậy. Thân trước tạo nghiệp, 
nghiệp ấy kết thành quả cho có thân sau; thân sau và thân trước 
không khác nhau cũng như hột lúa trước và hột lúa sau vậy. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, theo lời Ngài dạy thì xác thân này ví như cây lúa 
hiện tại, nó đã nhờ hột lúa quá khứ mà mọc lên, bạch Ngài có phải 
vậy không? 


Đáp: Sự thật là vậy. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, nếu vậy, ta sanh ra là do cái nghiệp hay là do nơi 
cha hoặc mẹ? 


Đáp: Nếu nói một nguyên nhân nào cũng không được, phải có đầy 
đủ ba nguyên nhân, không thê thiếu một nguyên nhân nào. Ví như 
hộp quẹt máy, nếu có đá lửa, nhưng không có bánh xe, thì cũng 
không tạo ra lửa, nếu có đá lửa và bánh xe cọ nhau, nhưng không có 
môi bắt lửa thì cũng không cháy được. Phải nhờ có mồi, có đá lửa 


25 


Ba Ngày Luận Đạo 
và bánh xe mới phát lửa được. Con người sanh ra phải có đủ ba 
nguyên nhân là: 


I1. Rãga sannipäta: Ái dục (tình dục) hội hiệp. Nghĩa là sự 
hòa hợp của cha và mẹ. 

2. Utu sannipäta: Cha và mẹ đều mạnh, nhất là mẹ phải có 
kinh kỳ đúng. 

3. Okkanti sannipãta: Duyên nghiệp khiến sanh vào bào 
thaI. 


c<§»<9> 


Vấn: Ngài dạy thế, tại sao tôi thấy nhiều cặp vợ chồng mạnh khỏe 
lại không con? 


Đáp: Vì không có chúng sanh đồng một nghiệp với cặp vợ chồng 
ây. 


c<§»<9> 


Vấn: Sau khi hai người ấy ly dị, mỗi người lập lại gia đình thì lại 
CÓ COn. 


Đáp: Để cho dễ hiểu, đây tôi xin nhắc cho ông một tích trong kinh 
Pháp Cú (Dhammapada 157). Đức vua Bodhirãja làm lễ thỉnh Phật 
trong tòa lầu cực kỳ nguy nga tráng lệ của Ngài. Nhưng Ngài là nhà 
vua không con, Ngài muốn thử coi nghiệp của Ngài có con hay 
không, Ngài mới trải tắm vải trắng từ nắc thang lầu cao nhất xuống 
tới chân thang và thầm phát nguyện rằng: "Nếu Trẫm sẽ có con, xin 
đức Thế Tôn ngự đi trên tắm vải này". 


26 


Ba Ngày Luận Đạo 

Khi đức Thế Tôn ngự đến nơi, đức vua hết lòng kính cần 
khẩn cầu đức Thế Tôn ngự lên tòa lầu của Ngài; vua thỉnh ba lượt 
mà đức Thế Tôn vẫn đứng lặng thinh và nhìn đức A Nan Đà. Đức A 
Nan Đà hiểu ý nên xin đức vua hãy cuốn đẹp tắm vải trắng phủ 
thang lầu. Khi vải cuốn xong, đức Thế Tôn mới ngự lên tòa lầu ấy. 


Sau khi trai Tăng xong, đức vua mới bạch hỏi đức Thế Tôn 
răng: "Bạch đức Thê Tôn, tại sao đức Thê Tôn không ngự lên trên 
tâm vải trăng ây đề đi lên lâu?" 


Đức Thê Tôn mới hỏi lại răng: “Tại sao nhà vua lại trải tâm 
vải trăng ây?” 


Đức vua mới tỏ bày nguyện vọng của mình. Đức Thế Tôn 
mới dạy răng: "Vì thây nhà vua không thê có con được, nên Như 
Lai không thê đi trên tâm vải ây." 


Đức vua lấy làm kinh ngạc bạch hỏi đức Thế Tôn tại sao 
Ngài lại không con? 


Đức Thế Tôn mới nhắc lại tiền kiếp của đức vua như vây: 
"Kiếp quá khứ có hai vợ chồng người kia làm công cho một người 
lái buôn; lúc thuyền ra giữa biển bị đắm, người trên thuyền đều bị 
chết sạch, riêng hai vợ chồng của người làm công ấy còn sống sót, 
nhờ ôm một miếng ván rồi trôi giạt vào một hải đảo hoang vu. Cả 
hai đều không có chi để ăn, ban sơ bắt lẫy chim ăn, sau ăn đến 
trứng, đến chim con, ăn như thế cho đến ngày lâm chung. Vì nghiệp 
sát sanh ấy nên sau khi chết họ bị đọa vào bốn đường ác. Nhờ trong 
khi luân hồi gặp được các bậc tri thức có giới đức dạy làm lành như 
bồ thí, trì giới v.v..., nên hôm nay họ được sanh lại làm vua tức là 
đức vua Bodhirãjakumãra đây. Vì cả hai vợ chồng kiếp trước đều 
phạm vào tội sát sanh, nên bây giờ không thể có con được. Ví như 
trong hai kiếp trước, trong hai người có một người nào không phạm 
giới ấy, hay có phạm mà nhờ tu hành, làm lành, như bố thí chẳng 


27 


Ba Ngày Luận Đạo 
hạn thì sẽ được con như ý nguyện". Sau khi thuyết tích này xong 
đức Thê Tôn có dạy câu kệ răng: 


'"Attaänañce piyam jaññã, Rakkheyya nam surakkhitam; 
Tỉnnam aññataram yämam, Pafijaggeyya pandito." 


Nghĩa: Nếu biết bản thân là yêu dấu thì nên bảo vệ nó cần 
thận. (Tôi thiểu là) vào một trong ba thời, người trí nên cảnh tỉnh 
(bản thân) (Đời người phân làm ba thời kỳ: âu niên, trung niên, lão 
niên). 


Trong lời kệ, Đức Phật ngụ ý dạy rằng: Phải ráng tu hành để 
tạo cho thân sau một nguồn hạnh phúc hơn thân này. Theo sự tích 
trên đây thì chúng ta hiểu rằng: Nếu hai vợ chồng không con ly dị 
nhau rồi mỗi người lập lại đời mới của mình với người bạn trăm 
năm khác, mà cả hai đều có con với người bạn mới thì có thể do hai 
bạn mới có tu hành hay đều làm phước thiện trong một thời kỳ nào. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài đã giải được sự thắc mắc của tôi từ bấy lâu 
nay. Nhưng xin Ngài vui lòng chỉ bảo đại cương phận sự của người 
tu Phật cho tôi hiệu. Tôi nhận thấy rằng: Phật Pháp là một triết lý 
cao sâu mầu nhiệm, người mà còn ham mê trần dục như tôi, nhất là 
trong lúc tuổi đã về chiều như tôi, thì làm gì hiểu thấu được? 


Đáp: Phật pháp thật là sâu rộng vô lượng vô biên, nhưng đại khái 
là dạy chúng sanh bỏ dữ vê lành. Tám muôn bôn ngàn pháp môn 
của Phật có thể tóm lại trong câu kệ này: 

'"Sabbapäpassa akaranam, Kusalassa upasampadä, 


28 


Ba Ngày Luận Đạo 
Sacittapariyodapanam, Etam buddhãna säsanam."' 


Hán dịch: 

"Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành, 

Tự tịnh kỳ ý, Thị chư Phật giáo”. 

Ta dịch như vây: 

"Không làm mọi điều ác, Thành tựu các hạnh lành, 
Tâm ý giữ trong sạch, Chính lời chư Phát dạy". 
(Lời giáo huấn của chư Phật trong Tam thê). 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, câu này tôi nghe từ lâu, nó là một trong những 
điều tôi lấy làm nghi ngờ, vì không làm ác thì gọi là làm lành rồi. 
Tại sao đức Thế Tôn dạy phải làm lành? Vậy hai ý niệm ác, lành 
không lẫn lộn nhau sao? Hay có ân ý như thế nào, người ít trí như 
tôi không hiểu thấu cái lý ấy? 


Đáp: Câu kệ "Không làm các điều ác" tức là bảo chúng sanh hãy 
nghiêm trì giới luật. Khi người nghiêm trì giới luật thì không bao 
giờ làm những điều tội lỗi xấu xa như: sát sanh, trộm cướp v.v... 
Được như vậy, là chỉ mới không làm những điều ác thôi, chớ chưa 
làm được việc lành: tâm tham lam, bỏn xẻn vẫn còn, vì tâm này nên 
không thể bố thí, hoặc cúng đường, hay giúp đỡ quyến thuộc được 
và cúng không thê tham thiên rải lòng Từ bi cho nhân loại được. 


29 


Ba Ngày Luận Đạo 

Có lắm người tưởng rằng không làm ác tức là làm lành. 
Nhưng sự thật thì khác, không làm ác là chẳng qua là thái độ tiêu 
cực, mà làm lành lại là thái độ tích cực. Đây tôi xin ví dụ cho ông 
dê hiệu. 


Có một người kia ráng trì giới thật là trong sạch, một con 
kiến cũng không giết, một lời vô ích cũng không bao giờ nói, tóm 
lại là rất trong sạch. Ngày nọ có một hành khất đến nhà xin một bữa 
ăn. Người ấy không cho lại đuổi người hành khất ấy đi. Vì quá đói 
người hành khát lại nhiễm gió độc mà chết, sau khi vừa ra khỏi nhà 
của người giới đức ấy. 


Như vậy người có giới đức ấy có phạm giới sát sanh hay 
không? Ta phải nhìn nhận rằng: Không. Ta có thê nói rằng người 
giới đức â ây là người ác không? Trăm lần không. Nhưng chúng ta có 
thể nói rằng: Người ấy không có làm lành, không có làm phước 
thiện, thiếu lòng Từ bi. Nhân cớ ấy, nên đức Thế Tôn dạy rằng: 
Không nên làm những điều ác, nhưng phải làm thêm việc lành. 


c9» 


Vân: Bạch Ngài, Ngài còn dạy răng: Không làm các điêu ác là trì 
giới, vậy những em nhỏ sơ sanh không có làm điêu ác, chúng nó có 
trì giới không? 


Đáp: Những đứa nhỏ ấy không có giới hạnh chỉ hết. 
c£X⁄9> 


Vấn: Bạch Ngài, tại sao vậy? Đứa bé ấy có làm những gì ác đâu, 
cả ngày chỉ năm ngo ngoe vậy thôi. 


30 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Đành rằng chúng nó không có làm những điều ác thật, song 
ông hãy nghĩ thêm rằng: Người có giới đức là người cố tâm lánh xa 
những điều tội lỗi và phát nguyện không làm những điều tội lỗi, mà 
họ có phương tiện làm được dễ dàng. Còn đứa bé kia không biết chỉ 
hết, không có ý niệm ác, lành chỉ hết, không biết giới là gì. 


c<£»<9> 


Vân: Còn như người nhà giàu, có tôi tớ cân gì phải sát sanh, đâu 
thiêu thôn mà phải trộm cướp, có vợ đẹp cân gì phải tà dâm và nói 
dôi, như thê ta có thê gọi là người có giới đức được không? 


Đáp: Người cố lánh những điều ác vì sợ tội lỗi và hồ thẹn vì tội 
lỗi gọi là người có giới. Còn người giàu có bạc triệu, họ có thể 
không tham bạc đồng, nhưng khi họ gặp cơ hội thuận tiện được bạc 
triệu thì chưa chắc họ không tham số bạc lớn. Vậy đã tham là phạm 
giới; người có giới đức vì ghê sợ cái quả của nghiệp nên mặc dầu có 
của nhiều đến đâu, gái đẹp đến bậc nào họ cũng không bao giờ đám 
nghĩ đến, nghĩ đến mà thôi chớ đừng nói chi trộm của hay là trộm 
dâm. Vì người ta trông thấy cái tội của sự phá giới. 


c<§»<9> 


z 
LŠ 


Vân: Giới là gì? 


Đáp: Người cố lánh bảy điều ác trong Thập ác (bỏ ba điều ác 
thuộc về ý ra), hay là người cố thật hành theo bảy điều thiện, hoặc 
người cố ý xa những điều ác hay là không tà kiến, tham lam, oán 
thù, gọi là người có giới. 


31 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, ý nghĩa của Giới ấy ra thế nào? 


Đáp: Giới theo tiếng ta có nghĩa là phòng bị, răn dè và câu thúc. 
Tiếng Phạn gọi là "Sïla" có nhiều ý nghĩa khác nhau. "Sila" có 
nghĩa là khuôn khổ giữ cho thân, khẩu của con người được thanh 
tịnh vắng lặng không tỏ ra những cử chỉ khả ố. 


"STla" còn có nghĩa là nâng đỡ các pháp thiện, vì khi ta có 
giới hạnh được trong sạch rồi, quả của giới ấy làm cho tâm ta được 
an tịnh có thể tham thiền được dễ dàng. Có nhiều nơi dạy rằng: 
"S1la nghĩa là cao thượng, hướng đạo, mát mẻ, đáng hành theo." 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, tại sao Giới lại có những nghĩa là cao thượng, 
hướng đạo, mát mẻ và đáng thật hành theo? 


Đáp: Giới có nghĩa là cao thượng vì một khi người có giới hạnh 
rồi, như các bậc xuất gia, thì có nhiều người kính trọng, dầu cho đức 
vua cũng lễ bái cúng dường: cũng vì một lẽ nữa, là sau khi được 
sanh về cõi trời thì người có giới hạnh được cao thượng hơn các vị 
chư Thiên khác đủ mọi phương diện. 


Giới có nghĩa là hướng đạo vì nhờ giới dắt dẫn con người đi 
từ chỗ tội lỗi đến nơi toàn mỹ, toàn thiện, đi từ chỗ đau khổ đến cõi 
an vui. Giới là hướng đạo vì nhờ giới hướng dẫn các pháp lành khác 
phát sanh lên, chẳng hạn như nhờ có giới mà tâm an vui, nhờ có an 
vui mới tham thiền được dễ dàng, nhờ có tham thiền mới sanh trí 
tuệ v.V... 


Giới có nghĩa là mát mẻ, vì nhờ giữ giới ta tránh được sự 
nóng nảy do trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, âm tửu gây ra. 


32 


Ba Ngày Luận Đạo 

Giới có nghĩa là đáng thật hành theo, vì ta sẽ cảm thấy được 
nhiều hạnh phúc nhất là không sợ kẻ nào làm hại ta vì thù oán, bởi 
ta không làm phiền lòng người khác. 


c9» 


Vân: Bạch Ngài, Giới có nhiêu ý nghĩa như thê, vậy còn Tướng 
của nó ra sao? VỊ của nó ra thê nào? Thật tướng của nó ra sao? Nên 
tảng của nó ra thê nào? 


Đáp: Mặc dâu Giới có khác nhau ở chỗ nhiều và ít từ bực Ngũ 
giới, Bát quan trai giới, Thập giới và Cụ túc giới, sự thọ trì các giới 
tức là Tướng của gIới. 


Sự ngăn cản người phá giới băng các đức lành, hay là sự cải 
tạo người ác thành ra người thiện ây là VỊ của giới. 


Còn sự nhận thấy Thân, Khẩu, Ý được thanh tịnh là Quả của 
giới và tức là Thật tướng của gIới. 


Sự hồ thẹn và ghê sợ những điều hung ác và xấu xa không 
bao giờ dám nghĩ tới cũng như người sợ răn độc và gớm phân 
không dám chạm đên, đó là Nên tảng của giới. 


Người biết ghê sợ và hỗ thẹn tội lỗi thì mới cố tâm xa lámh 
những điêu tội lôi, mà người xa lánh tội lôi là người có GIới. 


Có giới mà thêm biết ghê sợ và hồ thẹn tội lỗi đó là nguyên 
nhân và nên tảng làm cho giới thêm trong sạch và bên chắc. 


c<§»<9»> 


33 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, khi chúng ta thọ trì giới hạnh được trong sạch thì 
sẽ được hưởng phước báu như thê nào? 


Đáp: Trong bài kinh Mahãparinibbãnasutta (Kinh Đại-bát Niết- 
bàn) thuộc tạng Kinh của bộ Dighanikäya (Trường Bộ Kinh), đức 
Thế Tôn có dạy các người thiện nam xứ Pãfaligrãma rằng: Giới là 
nguyên nhân sanh lên năm điều hạnh phúc là: 


I. Tiếng tốt đồn đi khắp mọi nơi. 

Dầu vào hội kiến với nhà vua hay các vị Hoàng tộc hoặc 

các vị Bà La Môn cũng vẫn giữ được thái độ tự nhiên 

không biết kinh sợ, vì chính người có giới biết mình là 

người không có tội lỗi. 

Lúc sắp lâm chung không si mê, hoặc sợ hãi. 

Sau khi chết được sanh về nơi nhàn cảnh. 

5.. Có một khối tài sản vĩ đại là sự không dễ duôi (làm điều 
tội lỗi) đó là một công đức cao thượng. 


"HUẾ sài 


Một nơi khác, đức Thế Tôn có dạy chư Tăng rằng: Nếu thầy 
Tỳ khưu muốn cho mình trở nên người mà bạn xuất gia kính nễ 
thương yêu sùng bái, hoan nghỉnh, thì phải cố thọ trì giới hạnh cho 
trong sạch. 


Trong bộ kinh Majjhimanikãya (Trung Bộ Kinh) phần 
Mũlapannãsapäli (Năm Mươi Kinh Đầu), bài kinh Äkañkheyyasutta 
(Kinh Ước Nguyện) có dạy rằng: "Người có giới hạnh trong sạch 
vẫn được người người yêu mến tin tưởng, người ta có thể giao phó 
cho những của cải, vì người ta tin rằng người ấy không bao giờ gian 
lận." 


Đức Thế Tôn có khen quả báu của người có giới hạnh ở 
nhiều nơi. Nói tóm lại, người tu theo giáo pháp của đức Thích Ca 
mà bỏ giới luật ra, thì không còn biết nương nhờ vào đâu nữa, mà 
cũng không thê bảo đó là người tu theo Phật. 


34 


Ba Ngày Luận Đạo 

Không ai có thể phỏng đoán được rằng quả báu của giới 
nhiều tới một độ nào. Năm con sông không lồ của Ân Độ là Gaägã, 
Yamunä, Sarabhũ, Aciravati, Mahi, người ta cho rằng năm con sông 
ấy có phép huyền diệu, có nguồn nước chảy hoài không dứt. Nhưng 
những con sông ấy không thể nào rửa hết vi trần trong lòng của 
chúng sanh được; chỉ có nước của con sông Giới mới có thể rửa 
sạch được vi trần, là phiền não, trong tâm của chúng sanh. 


Có nhiều thứ nước hoa đắt giá, nhưng những nước hoa ấy 
không thê rửa hay làm sao cho con người phá giới được tiêng thơm 
và được người yêu chuộng. 


Người ta thường nói rằng có thứ ngọc tên là Như Ý Bảo 
Châu (Ngọc Man); người nào có được viên ngọc ấy muốn gì cũng 
đều được như ý. Nhưng viên ngọc ấy không thể nào làm cho người 
phá giới được an vui, nhất là khi lâm chung không thê sanh về cõi 
an vui. Chỉ có giới mới làm cho tâm người được an vui trong kiếp 
này và đời vị lai. Giới ví như cây thang bắt lên cõi trời và Niết Bàn. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, khi giới trong sạch là do nhờ hai pháp: tu tâm 
khiên người biệt ghê sợ và hô thẹn trước tội lỗi, còn giới bị nhơ đục 
là do nơi một nguyên nhân nào? 


Đáp: Giới bị nhơ đục là do bảy nguyên nhân, tiếng Phạn gọi là: 
"Methuna SamyoJana". 


I. Thầy Sa Môn hay Bà La Môn tự cho mình là người hành 
đạo cao thượng, tránh giới tà dâm nhưng vẫn còn trang 
điểm như đeo đồng hồ, cà rá, nói chung là đồ của người 
cư sĩ hoặc của phụ nữ đặc cách phụng sự. 

2.. Dầu lòng không tà mà vẫn thích sự giễu cợt với phụ nữ. 


35 


Ba Ngày Luận Đạo 

3. Thích liếc xem mặt phụ nữ, thích liếc mắt đưa tình với 
phụ nữ. 

4. Thích nghe tiếng nói, cười, khóc của phụ nữ ở bên ngoài 
vách hay ngoài rào. 

5.. Hằng nhớ đến câu chuyện dĩ vãng đã nói với phụ nữ. 

6. Thấy người đời giàu có đầy đủ sự sung sướng về Ngũ 
trần, rồi mong muốn. 

7. Đã hành đạo mà không mong sanh về Niết Bàn, lại 
muốn sanh vào một cõi trời nào trong Dục giới, Sắc giới, 
hoặc Vô sắc giới. 


Giới bị nhơ đục là do bảy nguyên nhân vừa kê trên. Mặc dầu 
thiện nam hay tín nữ cũng phải giữ sao cho khỏi bị ảnh hưởng của 
bảy điều ấy, khỏi làm cho giới hạnh bị nhơ đục. Như vậy giữ giới 
mới được trọn lành, gọi là hành đạo cao thượng. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, ngoài ra hai pháp Ghê sợ và Hồ thẹn tội lỗi là 
pháp làm cho giới được trong sạch, còn có pháp nào khác nữa 
không, thưa Ngài? 


Đáp: Ngoài hai pháp ấy còn có những pháp như là: Không có thù, 
không quên ơn người, không ganh ty, không bỏn xẻn, không khoe 
khoang, không bợ đỡ, không cứng đầu, không ngã mạn, không tự 
phụ, không khi người, không ngạo mạn, không dễ duôi, cố tâm tri 
túc, mài giữa phiền não. Những pháp kể trên đều là nguyên nhân 
làm cho giới được trong sạch. Sở dĩ người tu giữ giới được trong 
sạch, phần lớn là nhờ trông thấy tai hại của sự phá giới và trông 
thấy quả báu của sự trì giới trong sạch. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, cái hại của sự phá giới như thế nào? 
36 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Phá giới có năm điều hại là: 


I1. Người không có giới hạnh hay có mà không được trong 
sạch hằng bị sự tốn hao tài sản. 

2. Tên tuổi xấu xa truyền đi khắp nơi. 

3. Vào nơi hội họp hằng kinh sợ và hỗ thẹn tội lỗi của mình 
đã làm. 

4.. Lúc sắp lâm chung tâm hằng xao động. 

5.. Sau khi chết bị đọa vào ác đạo. 


Theo lời Phật dạy thì người không có giới hạnh hay là có mà 
không được trong sạch, thì chư Thiên và các bạn đồng đạo không 
bao giờ nhắc nhở người ấy về sự tu tập; người ấy hằng bị những 
điều bực bội khổ tâm, vì lẽ họ bị người đời chê bai khinh bỉ, hoặc vì 
lẽ thấy người ta sùng kính người cùng hành đạo như mình; người Ấy 
có vẻ buồn bực và tiêu tụy. Rồi người hằng thân cận với người ấy 
cũng trở nên người giải đãi nếu không muốn nói là phá giới. 


c9» 


Vấn: BạchN gài, lúc nãy Ngài có dạy hãy hành thêm sự Bồ thí và 
Thiên định. Bố thí, tôi thấy tôi có thể tạm hiểu, còn Thiền định là 
chi? 


Đáp: Thiền là tiếng âm theo Päli, là "Jhãna", nghĩa là thiêu đốt 
những ác pháp, như hôn trầm, phóng tâm, v.v.. - Nhưng chúng ta 
quen dùng tiếng "Thiền" ấy như là tiếng Việt, lại hiểu nghĩa có khác 
chút là: Yên lặng. Còn "định" Pali là "Samadhi" nghĩa là gom tâm 
cho trụ chắc vào một đề mục, không cho tâm xao lãng. Khi hai tiếng 
ấy đi đôi nhau thì chúng ta lại hiểu nghĩa là: Làm cho Tâm yên trụ 
vào một chỗ, không cho Tâm vọng mống theo Ngũ trần. Bởi tâm 
của chúng ta không bao giờ chịu trụ vào một chỗ, nó chạy theo các 
điều ưa thích, luân chuyên mãi như cái bánh xe lăn. Tâm con người 
vọng mống cho đến khi ngủ mà nó cũng vẫn nằm mộng. Vì vậy nên 


37 


Ba Ngày Luận Đạo 

đức Thế Tôn dạy dùng đề mục để cột tâm lại. Phương pháp làm cho 
tâm không vọng động gọi là Chỉ quán, có bốn mươi cách khác nhau, 
tôi không thể giải thích nơi đây rõ rệt cho ông, xin ông vui lòng tìm 
xem trong bộ "Ánh Sáng Phật Pháp", tạp chí do một nhóm Cư sĩ ở 
Nam Vang xuất bản. 


Đức Phật có dạy: Trước khi muốn làm cho tâm ta mau trụ 
thì phải có giới hạnh trong sạch. Tâm chúng ta hằng rung động chạy 
theo triều lưu của cảnh trần. Vì lẽ ấy nên đức Thế Tôn có dạy trong 
kinh Pháp Cú một câu kệ (Pháp Cú 34) rằng: 


''Vãrijo va thale khitto okamokata ubbhato, 
Pariphandatidam cittam mãradheyyam pahãtave'"". 


Nghĩa là: Cá mà người ta bắt lên khỏi nước rồi, bỏ nó trên 
khô nó hằng giẫy giụa như thế nào thì tâm của hành giả bị đem ra 
khỏi chỗ nó hằng ở là Ngũ trần rồi khép nó vào khuôn khổ là Minh 
sát, cốt để đứt bỏ sự tham muốn (là lưới) của Ma vương thì nó hằng 
lay động thê ấy. 


Theo câu Phật ngôn này, ta thấy rõ rằng: Tâm ta đã ngâm 
trong Ngũ trần hằng vô số kiếp, nó bị Ma vương cám dỗ và đã thâm 
nhiễm điều xằng bậy không lo giải thoát; một khi ta nhận thức được 
con đường giải thoát của đắng đại Từ bi tìm thấy và hành theo, thì 
phải nhờ giới đem tâm ấy ra khỏi ngũ trần, phải khép tâm vào 
khuôn khổ là Thiền định. 


Vì tâm tham mê theo Ngũ trần nên không trông thấy cái vô 
thường, khổ não và vô ngã; một khi Tâm được an tịnh thì mới sanh 
trí tuệ nhận thấy rõ ba tướng ấy. Đây tôi chỉ giải sơ lược thôi, xin 
ông tìm xem tạp chí "Ánh Sáng Phật Pháp" rõ hơn. 


38 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9> 


Vấn: Ngài dạy vậy thì tôi đành tìm coi tạp chí ấy, song xin Ngài 
vui lòng cho tôi hiểu thêm về vấn đề Thiền định chút nữa. Ngài có 
dạy rằng "Samadhi là định" mà "Định" ấy là thế nào? 


Đáp: Định nghĩa là làm cho tâm an trụ lại một chỗ, gọi là đề mục, 
không cho tâm chạy theo trần cảnh là Sắc, Thinh, Hương, VỊ, Xúc, 
Pháp, bắt tâm phải chăm chú vào một đề mục, không xao lãng, lấy 
đề mục làm mục tiêu niệm tưởng. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, xin Ngài vui lòng chỉ rõ Tướng, Vị, Thật tướng 
và Nền tảng của Định ấy ra thế nào? 


Đáp: Theo tôi biết thì ông không phải là người mới bắt đầu học 
đạo. Nếu tôi đoán không sai thì ông đã nhiều năm nghiên cứu; nay 
ông hỏi đạo với tôi, hoặc là để thấu hiểu đạo lý sâu xa, hoặc là ông 
muốn hỏi tôi cho tôi không thê trả lời được. Nếu thật lòng ông hỏi 
để hiểu thêm thì nên, bằng hỏi để cho tôi không trả lời được thì xin 
ông cho tôi nghỉ còn hơn, vì hỏi như thế để thỏa lòng hiếu kỳ thì 
không bổ ích chi cho chúng ta hết. Riêng tôi thì tôi tin rằng tôi 
không đến nỗi không trả lời được. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, tôi đã dày công nghiên cứu Phật giáo nhưng 
không được thông rõ, vì cuộc vật lộn với đời không rảnh rang đề 
tầm học thêm; nên hôm nay duyên may run rủi gặp Ngài có thể chỉ 
dạy thêm cho tôi, nên tôi mới dám hỏi, xin Ngài tha thứ và chỉ 
thêm, xin Ngài coi tôi như một người thiện nam của Ngài. 


39 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Nếu vậy thì tôi rất vui lòng giải những gì mà ông muốn hỏi, 
tùy theo sự hiệu biệt của tôi: 


`. g3 


Sự không giải đãi là Tướng của Thiền định. 

Sự đánh đồ được giải đãi là Vị của Thiền định. 

Sự không giải đãi là Thật tướng của Thiền định. 

Sự yên vui của thân và tâm là Nền tảng của Thiền định. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, nguyên nhân chỉ làm cho Thiền định nhơ đục? 


Đáp: Sự tham mê trong Ngũ trần là nguyên nhân làm cho Thiền 
định nhơ đục. Trái lại, sự tinh tấn và không nhớ đến Ngũ trần là 
nguyên nhân làm cho Thiền định được trong sạch. 


c9» 


Vấn: Nếu ta muốn cho Thiền định được phát sanh phải nhờ vào 


pháp chi? 


Đáp: Nếu ta muốn cho Thiền định phát sanh phải nhờ sáu pháp là: 


LOải 


G1ữ giới cho trong sạch. 

Phải cắt dứt những gì dính dấp với ta, nghĩa là đoạn 
tuyệt sự quyên luyến và các sự tiếp xúc với đời. 

Phải thân cận với các bậc trí thức, hiểu thông lối giải 
thoát để chỉ dạy mình. 

Phải học đề mục đúng với tánh mình. 

Chỗ ở phải hợp với tánh mình. 

Phải thông hiểu rành phương pháp hành đạo làm cho 
Thiên định phát sanh mau chóng. 


40 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, tôi hiểu năm pháp đầu, nhưng về pháp thứ sáu 
Ngài dạy rằng "Thông hiểu rành phương pháp hành đạo làm cho 
Thiên định phát sanh mau chóng", bạch Ngài, phương pháp ấy như 
thế nào? Có mấy chi? 


Đáp: Có mười pháp làm cho Thiền định phát sanh: 


0, 


Làm cho bề ngoài được trong sạch, nghĩa là thân và đồ 
vật dụng được sạch sẽ. 

Làm cho ngũ căn đồng nhau. Ngũ căn ấy là: Tín căn, 
Tấn căn, Niệm căn, Định căn, Huệ căn. 

Phải thông hiệu rõ đề mục, nghĩa là phải làm cho tâm trụ 
trong đề mục của mình niệm. 

Phải biết cột tâm lại, nghĩa là khi nào biết tâm giãi đãi 
thì hành giả phải biết cách kèm chặt nó vào một đề mục 
và làm cho nó tinh tấn thêm. 

Phải biết đè nén tâm xuống một khi biết rằng tâm mình 
rất tỉnh tấn quá hơn bốn pháp kia. 

Phải biết làm cho tâm vui trong khi tâm bực bội. 

Phải xem chừng tâm trong khi thấy nó khăn khít với đề 
mục thái quá, phải kéo bớt nó lại cho vừa với sức của 
mấy pháp kia. 

Không nên giao tiếp với người có tâm phóng túng, nghĩa 
là người không làm được một chuyện gì có kết quả. 

Phải thân cận với các bậc thiện trí thức mà tâm không 
giãi đãi, trái lại tính tấn, an định và không vọng động. 


10. Phải cố đem tâm đến mục đích là an định. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, thế tôi đã hết hoài nghỉ; nhưng Ngài còn dạy rửa 
lòng trong sạch là rửa cách nào? 


41 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Tiếng Việt chúng ta thường dùng tiếng "lòng" thay thế cho 
tiêng "tâm". Đây là nói rửa tâm là làm cho tâm trong sạch. 


: 


Vấn: Bạch Ngài, xin Ngài dạy cho tôi biết: Khi chúng ta làm 
phước và tội, phước và tội ấy ta để đâu? 


Đáp: Để trong tâm. 
c<§9»> 


Vấn: Nếu phước và tội để trong tâm, tôi không hiểu tại sao Đức 
Phật dạy: Rửa tâm trong sạch. Khi chúng ta rửa tâm trong sạch, thì 
phước và tội đêu đi mật hêt chăng? 


Đáp: Câu này, ông hỏi nghe xuôi lắm, nhưng theo lý thì không 
như lời ông hỏi. Những pháp của đức Thế Tôn dạy có chỗ chúng ta 
phải dùng trí tuệ để suy nghĩ mới thấy rõ, cũng có chỗ chúng ta 
không phải mệt trí để suy nghĩ cũng có thê nhận thức được; câu ông 
hỏi đây cũng vậy, ông cần phải suy nghĩ thêm cho nhiều mới hiểu 
rõ được. Pháp đây, đại khái đức Thế Tôn dạy có ba pháp. 


I. Pháp trắng. 
2. Pháp đen. 
3. Pháp không trắng không đen. 


GIảI: 


1. Pháp trắng kết quả trắng. Pháp trắng đây ngụ ý chỉ 
pháp thiện. Pháp thiện có nghĩa là sự an vui, nếu ta làm lành như là 
bố thí, trì giới hay tham thiên thì ta được hưởng quả an vui trong 

42 


Ba Ngày Luận Đạo 
kiếp hiện tại và vị lai, vì đó là nguyên nhân làm cho tâm ta trong 
sạch. 


2. Pháp đen trả quả đen. Pháp đen đây ý nói tất cả các Ác 
pháp, nếu hành Ác pháp thì trả quả khổ vì đó là phiền não ở trong 
tâm ta. 


3. Pháp không trắng không đen, kết quả không trắng 
không đen. Ý nói rằng: Người làm phước không làm cho hoàn toàn 
trong sạch, hay không hiểu cho rõ thế nào gọi là phước, thế nào gọi 
là tội và khi làm tội, cũng không làm những tội vĩ đại, vì vậy nên 
khi bị hay được quả cũng bằng một cách lưng chừng không rõ rệt, 
vui cũng không hoàn toàn vui, khổ cũng không hoàn toàn khổ. 


Đức Thế Tôn biết rằng tâm chúng sanh rất là bân thỉiu, xấu 
xa, chất chứa nhiều phiền não, phiền não ấy ví như là tắm vải đen 
mà nhơ nhớp, nên Ngài dạy rửa tâm cho trong sạch, nghĩa là làm 
cho hết phiền não, hay là làm cho trắng: mà trắng ấy chính là pháp 
thiện. Ý Phật muốn dạy chúng ta hãy cố xóa hay rửa bỏ những điều 
xấu xa đê tiện, là ác pháp ở trong lòng ta và tạo thêm phước thiện, 
là Giới, Định, Huệ. Ba pháp này gọi là Thiện pháp hay là Pháp 
trắng. Vì vậy nên Đức Phật dạy phải rửa lòng trong sạch, phải tiêu 
trừ những điều tội lỗi cho tâm được trong sạch, ý dạy ta phải hành 
cho đắc quả Niết Bàn, chớ không phải rửa tội như đạo Bà La Môn ở 
con sông Gangä. Vì rửa tội bên ngoài là thuộc về phần thể xác; còn 
về phương diện tinh thần ta không thể hiểu cho cách rửa tội ấy 
được. Nếu nói cụ thể văn hoa thì có thê hiểu là phải rửa tội bằng 
nước của các con sông Bồ thí, Trì giới, Tham thiền mới làm cho 
tâm được trong sạch. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, như vậy người tu Phật muốn đắc quả Niết Bàn 
phải nhờ mây nguyên nhân? 


43 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Phải có đủ ba nguyên nhân là: 


1... Nhờ quả báu đã tạo từ quá khứ. 
2.. Cố làm những điều phước thiện, xa những tội lỗi xấu xa. 
3. Do trí tuệ diệt trừ tận gôc của phiên não. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, câu thứ ba dạy "Do nhờ trí tuệ”. Vậy Trí tuệ là 
chị, xin Ngài giải rõ? 


Đáp: Trí tuệ nghĩa là sự quan sát trông thấy thân này là Vô 
thường, Khô não và Vô ngã. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ dạy tôi biết và thấy rõ cái đại 
khái của Trí tuệ ra thê nào và nó khác với Tưởng và Thức thê nào? 


Đáp: Trí tuệ đại khái là hiểu rõ triệt để các lý lẽ của Vô thường, 
Khô não và Vô ngã, là hiệu tận nguôn gôc của ba pháp. ”“Irí” nghĩa 
là hiểu rõ Lý, Sự. "Tuệ" nghĩa là Tinh mãn, là Rành rẽ. Tiếng "Trí 


tuệ" phải hiểu khác hơn Tưởng và Thức như vầy: 


Tưởng chỉ biết rằng vật này có màu xanh, đỏ hoặc lớn, nhỏ, 
dài, ngăn v.v... chớ không thê nhận định răng những vật ây đêu ở 
trong ba tướng là Vô thường, Khô não và Vô ngã. 


Còn Thức đã biết rõ hình dáng và màu sắc của vật trông 
thấy, còn có biết hơn cái thấy này nữa, là biết rằng những gì mà đã 
trông thấy đều là Vô thường, Khổ não và Vô ngã. Nhưng Thức 
không thể đoạn được phiền não ấy để đắc Quả Niết Bàn được. Chỉ 

44 


Ba Ngày Luận Đạo 

có Trí tuệ mới là hoàn toàn nhận biết hình thể màu sắc là Vô 
thường, Khổ não và Vô ngã, mà lại còn có thể quán tưởng biết rõ 
nguyên nhân rồi đoạn tuyệt phiền não, đắc Quả Niết Bàn. Nhưng 
Tưởng, Thức và Trí tuệ không thể nào xa nhau được, ví như một 
đứa bé, một bà mẹ và người thợ bạc. Khi đứa bé lượm được cục 
vàng nó chỉ biết cục vàng thôi chớ nó không biết giá trị của cục 
vàng ấy; nó mới đem về cho mẹ nó coi; người mẹ biết rằng: Vàng là 
Vật có giá trị, có thể làm vòng, cà rá (cái nhẫn), dây chuyền được, 
nhưng bà không thê làm ra những món đồ đó được, phải đi nhờ 
người thợ bạc làm. Đứa bé ấy ví như Tưởng, vì Tưởng chỉ biết màu, 
hình của vạn vật nhưng không biết giá trị. Thức ví như bà mẹ vì biết 
rõ màu sắc giá trị của vàng, là biết Vô thường, Khổ não, Vô ngã, 
nhưng không thể dứt phiền não để thoát khỏi ba tướng ấy. Còn Trí 
tuệ biết hơn hai pháp kia, là biết chỗ đoạn diệt được tận gốc phiền 
não và giải thoát khỏi Vô thường, Khổ não và Vô ngã, cũng như 
người thợ bạc biết làm vàng ấy ra những món nữ trang. Cả ba Pháp 
ấy có tánh cách khác nhau như thế. 


c<§»<9> 


Vấn: Xin Ngài giải cho tôi rõ chỉ là Tướng của Trí tuệ? Chỉ là Vị 
của Trí tuệ? Chi là Thật tướng của Trí tuệ? 


Đáp: Tư cách phá tan hay là diệt trừ tận gốc của các ác pháp là 
Tướng của Trí tuệ. 


Tư cách đánh đồ được sự mờ ám là sự sĩ mê che đậy hay phá 
hoại các ác pháp là VỊ của Trí tuệ. 


Sự không si mê theo các ác pháp và không quên mình đề bị 
sự cám dỗ của Ma vương là Thật tướng của Trí tuệ. 


c<£»<9> 


45 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, nếu muốn làm cho trí tuệ tấn hóa và phát sanh 
thêm, phải làm thê nào? 


Đáp: Chư hành giả muốn cho trí tuệ phát sanh thêm hay là làm 
cho trí tuệ tấn hóa thì phải học cho biết pháp nào là Nền tảng của trí 
tuệ và bảy điều Thanh tịnh, tiếng Pãli gọi là "Visuddhi". 


c<£»<9> 


Vấn: Tôi chưa từng thấy nơi nào dạy nền tảng và bảy điều thanh 
tịnh như Ngài vừa dạy, vậy xin Ngài vui lòng giảng giải cho tôi rõ. 


Đáp: Những pháp có trạng thái khác nhau là: "Khandha" nghĩa là 
Uấn, "Ayatana" nghĩa là Căn trần, "Dhãtu" nghĩa là Tứ đại, 
"Indriya" nghĩa là Căn. Khi hành giả trông thấy rõ rệt các pháp ấy 
và không ham mê theo, là đã có nền tảng của trí tuệ. 


Còn bảy điều thanh tịnh (Visuddhj) là: 


1. SHla visuddhi: Giới thanh tịnh. 

2. Citta visuddhi: Tâm thanh tịnh, (Hai pháp này là nguồn 
cội sanh trí tuệ). 

3. Difthi visuddhi: Thanh tịnh vì hiểu thấy chơn chánh. 

4.  Kankhäyitarana visuddhi: Thanh tịnh vì diệt bỏ được 
sự hoài ngh1. 

5. Maggaämagga-ñäna-dassana visuddhi: Thanh tịnh và 
Trí tuệ biết rõ đây là Chánh đạo hay là Tà đạo (Đạo đây 
ý nói là đường). 

6. Paftipadã-ñäna-dassana visuddhi: Thanh tịnh vì Trí tuệ 
trông thấy rõ sự hành theo chánh đạo. 

7. Patipadä-ñana-dassana visuddhi: Thanh tịnh vì trông 
thấy rõ Thánh đạo. Năm điều sau này ví như là thân hình 
của trí tuệ. Hay nói cho dễ hiểu hơn là hiện thân của trí 
tuệ. 

46 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9»> 


Vấn: Bạch Ngài, khi trí tuệ tấn hóa như thế, hành giả được hưởng 
những quả báu gì? 


Đáp: Không một ai có thể đo lường quả của trí tuệ được. Nhưng 
thây có chỗ đức Thê Tôn dạy có bốn: 


1. Khi có trí tuệ rồi mới có thê tiêu trừ được các phiền não. 
._ Nhờ trí tuệ ta mới được hưởng mùi vị của Thánh quả. 
3. Có thể nhập Diệt thọ Vô Tưởng Định được (vì đã đắc 
được từ tam quả A Na Hàm trở lên). 
4. Có thể đem mình đến nơi mà chúng sanh lễ bái cúng 
dường (ý nói rằng đáng gọi là Phước điền của nhân loại). 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, tôi thường nghe có chỗ gọi là Bát Nhã. Vậy Trí 
tuệ và Bát Nhã khác nhau chỗ nào? 


Đáp: Tiếng "Bát Nhã" là tiếng âm từ tiếng Nam Phạn là "Paññã" 


.". 


hay Bắc Phạn là "PraJña”; tiếng ta dịch là trí tuệ cũng đồng một ý. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, trước hết muốn làm cho trí tuệ phát sanh phải 
làm cách nào? 


Đáp: Phải hành theo bốn pháp là: 


1. Thân cận với các bậc có trí tuệ. 


47 


Ba Ngày Luận Đạo 
2. Ráng nghe lời chỉ dạy của các Ngài. 
3.. Cố tâm nghiên cứu lời giảng dạy của đức Thế Tôn. 
4. Hành theo pháp của đức Thế Tôn đã giáo truyền. 


Còn có bốn pháp nữa là: 


Phải ráng nghe pháp. 

Phải suy nghĩ cho chu đáo sau khi nghe xong. 

Khi suy nghĩ kỹ rồi nhưng còn chỗ nghi ngờ nên hỏi lại. 
Khi hỏi và hiểu rõ nên viết để dành. 


0 19 p3 


Đây là bước đường tiến hóa của Trí tuệ. 
œ9» 


Vấn: Bạch Ngài, chúng ta làm thế nào mà phân biệt được rằng có 
trí tuệ hay không? 


Đáp: Có bốn điều làm cho ta phân biệt được là: 


1. Biết rõ rằng: Đây là Ác Pháp. 

2. Biết rõ rằng: Đây là Thiện Pháp. 

3. Phân biệt được Ác Pháp hay Thiện Pháp không cho lẫn 
lộn nhau. 

4.. Diệt bỏ tất cả Ác Pháp, vun trồng thêm Thiện Căn. 


Sự hành động như thế gọi là Phàm tuệ. Điều này ví như 
người làm tràng hoa biệt chọn lựa các thứ hoa tươi, thơm và đẹp kêt 
thành tràng hoa. 


48 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Theo lời Ngài dạy trí tuệ có hai phần là Phàm tuệ và Thánh 
tuệ. Bạch Ngài, hai tuệ ây khác nhau thê nào? 


Đáp: Phàm tuệ trí như trái cây còn sông chưa ăn được vì Phàm tuệ 
chưa giải thoát được bởi chưa hoàn toàn, lăm lúc còn bị phiên não 
làm cho mờ ám. 


Thánh tuệ là tuệ của các bậc Thánh nhân đã tiêu diệt được 
tận gốc của phiền não, không còn một tý bợn nhơ nào trong tâm, 
mặc dầu còn trong trần, nhưng sau khi bỏ xác thân này thì nhập Niết 
Bàn. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, khi đã qui y theo Chánh pháp, có phải bị bắt 
buộc thê thốt hay không, được quyền bỏ đạo không? 


Đáp: Theo các tôn giáo khác thì tôi không được biết, nhưng riêng 
về chánh pháp của Đức Phật Tổ thì không bao giờ có chuyện thể 
thốt, vì Ngài biết rõ rằng những lời chỉ bảo của Ngài là những 
phương pháp đem chúng sanh giải thoát, những bực trí thức đã tin 
theo Phật pháp thì chắc chắn không còn tin gì hơn, vì các vị ấy thấy 
rõ lợi ích của pháp dập tắt lửa lòng, như thế thì không còn có một lý 
do gì làm cho các vị ấy lay chuyển sự tin tưởng được, nên không có 
sự thê thốt hay bỏ đạo. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, một khi là tín đồ của Phật mỗi ngày phải cúng 
mấy thời? 


Đáp: Vậy ý ông muôn nói cúng cách nào? 


49 


Ba Ngày Luận Đạo 


Vân: Bạch Ngài, cúng nước ây mà. 


Đáp: Không cần cúng nước nôi gì cả. Mỗi ngày chúng ta để ra 
một ít thì gIỜ vào lối bảy hay tám giờ tối, sáng bốn giờ rưỡi hay 
năm giờ, thắp nhang đèn làm lễ đọc kinh Tam Bảo, trong quyền 
Nhật Hành theo phái Phật giáo Nguyên Thủy của chúng tôi đã 
thông dịch ra từ Nam Phạn. Sự tụng kinh không phải tụng không 
không mà cần phải hiểu nghĩa của kinh để hun đúc lòng tin tưởng 
nơi Tam Bảo và thật hành theo. Khi tụng kinh xong xin hồi hướng 
phước lành của mình đã làm tới những người có ơn với mình, chăng 
hạn như cha mẹ và vợ con v.v.. . Rồi mình lại phát nguyện cố gắng 
tu hành tinh tấn để diệt trừ tận gốc của phiền não và xin cho duyên 
lành sanh lại kiếp nào cũng đều sanh vào gia đình chánh kiến để tu 
hành theo chánh pháp và xin được gặp Phật ra đời để tu hành theo 
Ngài. Đó là pháp lành của một tín đồ chơn chánh. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, như thế thì Phật giáo dạy rất tiện và hợp với mọi 
tầng lớp của dân chúng. Bạch Ngài, hằng ngày đây đạo quả vẫn còn 
hay là tiêu diệt rồi, mà mình không nghe thấy ở đâu có vị Thánh 
Tăng cả, trong khi hằng bao nhiêu triệu tín đồ tu Phật? 


Đáp: Nếu bao giờ Bát Chánh Đạo còn thì đạo quả vẫn còn; nhưng 
tiếc rằng người hành không đúng theo lời của Phật dạy là một lẽ, 
một lẽ nữa là duyên lành của chúng ta còn ít, chưa có thê đắc đạo 
quả được. Hơn nữa nếu có thì các Ngài đắc quả cũng không bao giờ 
bảo ngay với chúng ta rằng: "Bần đạo đã đắc được quả này, quả 

"Vì những lẽ kế trên, nên chúng ta không gặp được các đắng cao 
cả \ Ấy, Nhưng chúng ta ráng lo tu thì ngày kia chúng ta cũng gặp và 
cũng đắc quả vị ấy. 


50 


Ba Ngày Luận Đạo 


<9» 
Vấn: Bạch Ngài, chỉ là Tướng của Đạo? 


Đáp: Giới, Định và Huệ là Tướng của đạo, vì ba pháp ấy là pháp 
trừ diệt phiền não. Người vâng giữ hành theo ba pháp ấy là pháp 
hoàn toàn trong sạch gọi là người ở trong đạo. Một khi người cố 
công hành đúng mức thì sẽ được kết quả, đó là Niết Bàn. Riêng 
chúng ta hằng ngày đây tạm gọi là ở trong đạo, hay có thể nói là ở 
trong phàm đạo. Ý tôi muốn nói rằng chúng ta đang cố găng hành 
theo cho thành chánh quả, nhưng chưa diệt nỗi tận nguồn gốc của 
phiền não, nên còn là Phàm nhân, hay là Phàm đạo. Còn quả Thánh 
của các bực Thánh Nhân thì gọi là Thánh đạo. Tôi xin ví dụ: Ái dục 
và phiền não ví như các chứng bịnh; người còn trong vòng cương 
tỏa của Ma vương như chúng ta ví như người bịnh; đạo ví như 
thuốc chữa bịnh. Khi người bịnh biết rằng ta có bịnh phải cố gắng 
uống thuốc thì sẽ khỏi bịnh, cũng như hành giả biết rằng mình có 
bịnh về tỉnh thần, phải mau tìm thuốc tỉnh thần chữa bịnh, ấy là 
hành đạo; khi hành đúng theo và không hề giãi đãi, cứ hành cho đến 
nơi cùng tột thì sẽ được giải thoát, cũng như người bịnh uống đúng 
theo toa của bác sĩ và độ lượng của bác sĩ đã dạy thì người bịnh ấy 
sẽ mạnh. 


c9» 


z 
LŠ 


Vân: Bạch Ngài, tại sao gọi là bề khổ trầm luân? 


Đáp: Ba cõi là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới còn trong ở trong 
vòng của ba tướng là Vô thường, Khổ não và Vô ngã, lại là chỗ trú 
ngụ của chúng sanh, nơi ấy toàn là những điều đau khổ, cũng như 
biển cả là nơi trú ngụ của loài thủy tộc, có sóng lớn nhận chìm ghe 
thuyền. Trầm luân theo Phật pháp có ý nghĩa là chìm đắm trong ba 
cõi sáu đường. Chúng ta bị chìm đắm như vậy mãi mãi là do Vô 
minh, ái dục ví như lượn sóng cuốn ta chìm mãi; sở dĩ ta không giải 


5 


Ba Ngày Luận Đạo 

thoát được là vì ta không đủ sức trấn áp những lượn sóng ấy, cũng 
như người hành đạo không giải thoát được, là vì không hành cho 
đúng độ của Đức Phật dạy, nên bị phiền não lôi cuốn. 


c9» 
Vấn: Bạch Ngài, còn tại sao gọi là Tam giới? 


Đáp: Tam giới là ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Trong 
ba cõi ây sự an lạc khác nhau. 


c9» 


Vấn: Xin Ngài giải cho tôi biết trong ba cảnh ấy sự an lạc khác 
nhau như thê nào? 


Đáp: Cõi nào hưởng sự an lạc theo Sắc, Thinh, Hương, VỊ, Xúc 
gọi là cõi Dục giới. Cảnh Sắc (giới) là cảnh thọ hưởng an vui do quả 
của Thiền định. Trong kinh dạy rằng: "Cõi ấy không phân biệt đàn 
ông hay đàn bà, cõi ấy gọi là cõi Phạm Thiên." Cõi Vô sắc là cõi 
không còn có sắc tướng, cõi này chỉ còn một điểm linh quang thừa 
hưởng quả của Thiền Vô sắc đã được trong khi còn ở trong cõi 
người. Phải đắc được Thiên định trong cõi này mới sanh về cõi Sắc 
và Vô sắc ấy được. Còn cõi người được sanh về cõi Dục là nhờ quả 
của sự bố thí hay trì giới hay là kính trọng những bực trưởng 
thượng. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, cõi Sắc và Vô Sắc không có tình dục, vậy đó 
không phải là Niệt Bàn sao? 


532 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Hai cảnh ấy nhờ Thiền định đẻ nén được lòng dục vọng 
trong thời gian có hạn định tùy theo hành giả dẫn được phiền não, 
chớ không phải diệt trừ được tận nguồn gốc của phiền não như các 
bậc Thánh nhân. Hai cảnh ấy có thể ví như một sân cỏ bị người ta 
lấy đá trải lên, cỏ ấy mọc không được vì bị đá trải lên trên chớ 
không phải không có cỏ. Đá trải lên trên đám cỏ ấy ví như Thiền 
định. Còn cỏ ví như phiền não, khi đem đá ấy đi thì cỏ lại mọc lại 
như thường. Muốn không cho cỏ mọc lại được thì phải tận diệt cho 
hết gốc của nó. 


Nước đục đem lóng trong, nêu ta không lọc lại một lần nữa, 
thì khi bị xao động nó sẽ đục lại như trước; đó cũng như tâm của 
con người được thanh tịnh là do nhờ thiền định làm cho lóng trong, 
một khi Ngũ căn chạm phải Ngũ trần thì phiền não sanh lại như cũ. 
Muốn không cho tâm đục lại thì phải nhờ Thánh tuệ diệt tận phiền 
não như nước nhờ bình lọc hết cặn thì nước không bị đục lại. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, tại nguyên nhân nào làm cho chúng sanh phải 
luân hôi trong tam giới này mãi mãi? 


Đáp: Do nghiệp Thiện hay Ác phát sanh tùy thân, khẩu, ý. Do quả 
của nghiệp ấy mà người tạo ra; vì các quả ấy, nên chúng sanh phải 
sanh trở lại để hưởng hay thọ theo nghiệp Thiện hay Ác. Nghiệp 
thiện là không tham, không sân, không s1, còn nghiệp ác là tham, 
sân, s1. 


c9» 


Vân: Bạch Ngài, nêu ta muôn ngăn ba điêu ác này, phải làm cách 
nào? 


53 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Cách ngừa ba điều ác ấy, đức Thế Tôn có dạy rằng: Trước 
nhất phải thu thúc lục căn, phải dùng trí tuệ quán tưởng rằng lục 
trần là Sắc, Thinh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp do nơi lục căn đã thọ TỒi, 
đều là Vô thường, Khổ não và Vô ngã. Khi tâm tham sanh lên nó 
tưởng rằng các pháp mà nó được là trường tồn. Một khi mà tâm ta 
nhận thấy rằng vạn vật gì đã có trong trời đất đều phải bị dưới 
quyên sở hữu của sự thay đổi là vô thường, không bền vững, mặc 
dầu ta có ráng giữ cũng chẳng được nào, khi đã nhận thấy Vô 
thường như thế thì tâm không còn có thiết gì đến vật chỉ, vì có được 
vật ấy chăng nữa cũng không giữ nó được mãi với ta, hay là nó bị 
tiêu diệt trong khi ta chưa muốn xa nó. Một khi biết là khổ não do 
nơi lòng sân hận thì không bao giờ người ta dại gì mà sân hận để 
mang lấy cái hậu quả khổ sở. Một khi thấy và biết rõ mọi vật đều 
không phải của ta hay là ta thì con người còn ngoan cố hay là cố 
chấp làm chỉ cái vật đầy tội lỗi và không trung thành ấy? 


c9» 


Vấn: BạchN gài, tại sao lại phải thu thúc lục căn? Thu thúc để làm 
gì? 


Đáp: Để ngăn ngừa không cho tâm cảm xúc với cảnh trần, vì khi 
ta bị cảnh trần chạm phải, làm cho tâm xao xuyên hoặc vì tham lam, 
sân hận, hoặc si mê; vì những sự xúc động ấy tâm ta mới làm tội lỗi 
nên đức Thế Tôn dạy ta phải thu thúc lục căn. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, xúc động thế nào đến đỗi tâm ta tu hành không 
được? 


Đáp: Ví như mắt trông thấy sắc đẹp thì tâm lại thọ sự khoái lạc 

của sự thấy sắc đẹp ấy, tiếp theo là lòng dục vọng phát sanh; khi ấy 

tâm lại tìm tât cả các phương pháp làm sao cho đoạt được sở thích 
54 


Ba Ngày Luận Đạo 
của nó. Những tội lỗi phát sanh lên cũng vì ta thiếu thu thúc lục căn 
cho thanh tịnh. Còn năm căn kia cũng thí dụ mường tượng như vậy. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, theo tôi thiết tưởng mình không cần phải thu 
thúc chi cho mệt, khi nào mình biệt rõ sắc kia thâm nhập vào tâm 
mình rôi, mình quán tưởng dứt bỏ nó cũng được chớ có sao? 


Đáp: Ông nói nghe xuôi lắm và như thế thì rất dễ cho những 
người tu quá. Nhưng tôi xin hỏi ông: Ông đào giếng trước khi khát 
nước hay đợi khát mới đào? 


c<&<9> 


Vấn: Lễ cố nhiên là phải đào giếng trước khi khát nước. Nếu để 
đên khi khát mới đào thì đã chêt trước khi được nước! 


Đáp: Phải, cũng như sự thu thúc lục căn vậy; lẽ cố nhiên phải thu 
thúc trước chớ đê ngoại cảnh thâm nhập rôi thì chỉ còn chịu chêt với 
nó thôi. Chắc ông không quên câu: Ngừa bịnh hơn trị bịnh chớ? 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, tôi có xem kinh, chỗ Đức Phật dạy các thầy Tỳ 
khưu rằng: Lục căn là lửa. Bạch Ngài, vậy ý Đức Phật muốn dạy 
sao? Chớ nếu là lửa thì làm sao chư Tỳ khưu và chúng ta sống 
được? 


Đáp: Lửa có nhiều thứ: lửa than, lửa rơm, lửa điện vv... Chúng ta 

có thê dập tắt nó được băng nước hay băng chât hóa học, hoặc 

chúng ta tìm thế ngăn ngừa. Còn thứ lửa không ngọn, không khói 
Rh) 


Ba Ngày Luận Đạo 

thì có chi là triệu chứng để cho chúng ta biết rằng đây là lửa để ta 
diệt trừ nó? Đáng sợ nhất là thứ lửa đó, lửa của lục căn nó nóng tột 
bực, nó hằng thiêu đốt trí tuệ của chúng ta, mà chúng ta không bao 
giờ thấy và biết được. Lửa của lục căn chúng ta không thể tắt được 
bằng nước hay bằng chất hóa học được. 


Vân: Vậy xin Ngài dạy cái nóng của nó cho tôi hiệu trước. 


Đáp: Sự nóng của lửa lục căn, chúng ta không thể nhận thức được 
là vì khi nhãn thức tiếp xúc với sắc trần rồi nó thọ một điều nào 
trong ba điều, là ưa thích, không ưa thích hay là không ưa thích mà 
cũng không ghét. Nhưng phần nhiều là ưa thích hay không ưa thích 
chớ ít khi có thản nhiên. Một khi gặp trường hợp nó không ưa thì 
lòng nó nóng nảy ghét vơ, muốn tìm thế diệt trừ điều ấy đi cho 
khuất mắt, đó là một thứ lửa đốt tâm ta mà ta có đề ý biết nó đâu. 


Còn như gặp điều nào làm nó ưa thích, mà nó không thể 
chiếm vật ấy được, thì tâm cũng buồn rầu đau khổ và nóng nảy vô 
cùng. Xin lỗi ông, trong khi ông sống ở đời phải gặp biết bao nhiêu 
trường hợp như vậy, ông có quan tâm đến hay không? Ông có biết 
đó là vật nóng nhất không? 


cœ<6%<9> 


Vấn: Khi Ngài dạy như thế tôi mới nhận thấy khi mất hay gặp 
những sự thương ghét thì lòng mình nóng nảy lắm; nhưng đáng 
thương hại là chính mình không hay biết rằng mình đang bị lửa Tam 
Độc thiêu đốt. Nhưng bạch Ngài, chỉ riêng chư Đại đức là các bực 
xa lánh hồng trần nên thu thúc dễ dàng còn chúng tôi làm gì thu 
thúc được như quí Ngài? 


56 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Đành như lời ông nói, nhưng cũng có cách để cho ông thu 
thúc lần, chăng hạn bớt coi những điều không bổ ích cho mình mà 
còn làm cho gia tăng phiền não, như xem các thứ hát, vì khi xem hát 
con người không thế nào tránh khỏi những điều làm cho tâm mình 
xúc động hay là thương ghét riêng, làm cho tâm mình phóng túng 
và quen thích mê say. Ngoài ra ông còn phải ráng xa lánh bạn ác, 
nói chuyện nhảm nhí vô ích vv... Khi ông làm như thế thì làm cho 
lục căn của ông được trong sạch thêm lên. Người mà lục căn không 
trong sạch thì giới hạnh cũng không được trong sạch. Ví như tòa 
nhà thật đẹp mà không có hàng rào, thiếu cái hàng rào làm cho tòa 
nhà mắt vẻ nguy nga tráng lệ mà cũng đễ cho kẻ trộm dòm ngó và 
trộm cắp được dễ dàng, khó giữ được sự hao mòn hư hại. Người có 
giới cũng như tòa lầu ấy; không có thu thúc cũng như không có 
hàng rào. Kẻ trộm đây ví như các cảnh trần bên ngoài thâm nhập 
vào trộm các Thiện pháp của ta hết. Vì vậy dầu là người Cư sĩ 
nhưng cũng cần phải thu thúc lục căn. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, những gì Ngài đã dạy, tôi thấy tôi đã thông cảm 
được. Nhưng xin Ngài dạy phương pháp nào tiêu trừ được chất 
nóng ấy? 


Đáp: Nó là chất lửa không ngọn thì mình nên dập tắt nó bằng 
nước không nguôn. 


cœ<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, xin Ngài vui lòng dạy cho, chớ Ngài bảo thế thì 
tôi không đủ trí tuệ đê hiệu nôi. 


Đáp: Nước không nguồn là một thứ nước không ai tìm ra, ngoại 

trừ đức Chánh Đăng Chánh Giác tìm thây dưới cội Bô đê, nước ây 

là thu thúc lục căn cho thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh là nguyên 
57 


Ba Ngày Luận Đạo 

nhân làm cho Giới thanh tịnh, Giới thanh tịnh là nguyên nhân làm 
cho Tâm thanh tịnh, Tâm thanh tịnh thì Thiền định lại phát sanh, 
Thiền định phát sanh thì Trí tuệ lại sanh. Tuệ là nguyên nhân hay 
nói cho đúng là lưỡi gươm rất bén đoạn tuyệt được phiền não. Đó là 
nước không nguồn đề dập tắt lửa không ngọn. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, đành rằng phải thu thúc, nhưng một khi hơ hỏng 
để ngũ trần thâm nhập vào tâm rồi, thì hành giả phải làm sao? 


Đáp: Đức Phật dạy, khi ấy phải ráng dùng Trí tuệ quan sát cho 
thấy rõ điều đã thâm nhập vào tâm ta là Vô thường, Khổ não và Vô 
ngã. Chúng ta bị luân hồi là vì chúng ta hằng cho răng: Ngũ căn này 
là của ta, mà ngũ trần cũng là của ta, nên khi được nó thì vui, còn 
khi mất nó thì buồn; khi được nó, lại sợ mắt, chỉ lo giữ thì càng khổ 
hơn nữa. Khi mất nó có hai cái khổ khác nhau là: Điều thứ nhất vì 
bị kẻ khác chiếm mắt, hay là bị hư hoại vì thời gian, không gian; 
điều thứ hai là khi ta còn đang thỏa thích với vật ấy mà ta lại phải 
bỏ, vì bị bắt buộc, hay là ta chết bỏ nó lại. Những điều kế trên ta 
phải bị một điều nào, không sao khỏi. Ta không còn có phương 
pháp nào giữ những vật mà ta thương yêu quí mến ở lại với ta được. 
Khi suy nghĩ thấy thế mới có thể chận đứng và tiêu trừ được điều 
mà đã thâm nhập vào tâm ta. Người mà diệt trừ được các điều ấy là 
nhờ có Minh Sát Tuệ. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, khi suy nghĩ như thế thì mình thấy chán với cõi 
đời ô tục này thật, tôi chỉ nghe Ngài dạy mà tôi nhận thấy nếu tôi 
biết suy nghĩ như thế này từ xưa, thì chắc ít có oan trái, oán thù và 
tội lỗi. Bạch Ngài, có chỗ này tôi cần hỏi và xin Ngài tha tội. Nếu 
các bực tu hành quán tưởng thấy I rõ là thân này là Vô thường, Khổ 
não và Vô ngã, tại sao các Ngài vẫn còn vui sống với nó, vậy tại sao 


58 


Ba Ngày Luận Đạo 
không uống thuốc độc chết đi cho rồi để khỏi phải khổ? Vì khi còn 
mang cái thân này ngày nào thì còn khô ngày ây. 


Đáp: Ông hỏi nghe cũng có lý thật, nhưng trái lại, tôi còn có một 
ý nghĩ khác cũng lạ, xin hỏi lại ông: Có khi nào ông bị ghẻ không? 


c<§»<9> 


Vấn: Tưởng bịnh chỉ chớ bịnh ấy thì tôi thường có, đây tôi đang 
băng nó đây. Bạch Ngài, Ngài hỏi chị vậy? 


Đáp: Vậy coi bộ ông thương mụt ghẻ ấy quá, phải không? 
c£3⁄9> 


Vấn: Bạch Ngài, thương làm sao được mà thương, nó hành đau 
nhức ăn không ngon, ngủ không yên, mà lại còn hôi hám khó chịu 
quá. 


Đáp: Vậy mà tôi tưởng ông thương nó lắm chớ. Nếu ông không 
thương nó tại sao ông phải luông công chăm nom rửa ráy, băng bó, 
thuôc men cho nó luôn luôn không ngớt? 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, sự thật tôi không thương nó chút nào hết, nhưng 
tôi phải chăm nom nó cho mau lành đặng tránh khỏi sự đau nhức do 
nó hành; kỳ thật thì không phải một mình tôi, mà ai ai cũng đều ghê 
tởm và kinh sợ nó. 


59 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Các bực hành giả cũng vậy, vị nào cũng đều chán sợ xác 
thân này lắm, cũng như ông ghê sợ mụt ghẻ kia vậy. Vì xác thân 
này làm cho chúng ta đau khổ khó chịu vô cùng, nhưng cũng phải 
ráng lo chăm nom nó, cũng như chính ông chăm nom mụt ghẻ kia 
vậy. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài chỉ dùng những thí dụ rất thực tế làm cho 
dễ hiểu được những cái khó khăn. Bạch Ngài, trong kinh có chỗ dạy 
cha, mẹ, chư Phật, chư Thanh Văn đệ tử Phật, chồng, đều là lửa. 
Bạch Ngài, tại sao các bậc ấy đều là lửa? Nếu nói các bậc ấy là lửa, 
vậy ta phải đốt lửa lên thờ như Bà La Môn vậy sao? 


Đáp: Lửa đây đức Thế Tôn ngụ ý khác, chớ không phải lửa giết 
người như ông nghĩ. Lửa có hại, mà cũng có lợi: Nếu người biết 
dùng lửa đem nấu cơm hay hơ ấm trong mùa giá rét, hoặc đốt cho 
sáng trong nhà, thì lửa có lợi; bằng ta dùng lửa đốt nhà thì lửa rất có 
hại. Vì vậy nên đức Thế Tôn ví các bậc ấy với lửa. Vậy người nào 
biết dùng lửa, tức là biết cung phụng, kính nể, vâng lời các bậc ấy, 
thì sẽ được kết quả lợi ích lâu dài. Bằng khinh bỉ, chưởi mắng, chê 
bai thì bị tội lỗi, như tự đem lửa thiêu lẫy mình hay đốt nhà mình. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, các bậc hữu ân như Cha, Mẹ, Phật, chư Thánh 
nhân là các bậc có công đức cao dây, đáng cho chúng ta lễ bái cúng 
dường đã đành tôi không dám cãi, nhưng chồng mà cũng coi như là 
các đắng kê trên thì đáng thương hại cho hàng phụ nữ bao giờ cũng 
bị thiệt thòi quá. Như vậy thật là bất công. Xin Ngài giải rõ coi có 
ân ý gì trong ấy không? 


Đáp: Phàm người chồng, đúng theo lời Phật dạy, không phải là 
con người say sưa, cờ bạc hành hạ vợ như kẻ tôi đòi, hoặc xem vợ 
60 


Ba Ngày Luận Đạo 

như cái máy để đẻ con nối dòng cho họ như ta đã thấy nhiều trong 
đời này đâu. Bổn phận của một người chồng khuôn mẫu, bao giờ 
đối vợ cũng như là một người anh đối với người em gái, như người 
cha đối với người con, như người bạn tâm giao hay là bạn lành bao 
giờ cũng thủ lễ không dám làm phiền lòng nhau. Theo trong bài 
kinh Singälovada Sutta (ta dịch là Lễ Bái Sáu Phương). Đức Phật có 
dạy rằng ông chồng, người tại gia cư sĩ còn trong gia đình phải có 
tư cách tốt đối với vợ hiền, làm cho đáng mặt người mà vợ kính nệ, 
thương yêu, quí mến, vâng lời. Đức Thế Tôn dạy người chồng ấy 
phải có đủ năm yếu pháp là: 


1. 


Sammäananäya: thương mến vợ và luôn luôn nói lời dịu 
ngọt. Ý nói phàm người chồng đứng đắn, mặc dầu đã ăn 
ở với nhau đến răng long đầu bạc, cũng luôn luôn lễ 
phép với vợ như lúc ban sơ. Mặc dầu vợ có làm gì sái ý 
nghịch lòng, người chồng cũng dùng lời dịu ngọt khuyên 
răn, chớ không dùng lời thô lỗ, cộc căn chưởi mắng. 
Avimãnanäya: không hà hiếp và khinh bỉ vợ. Ông 
chồng đúng đắn không bao giờ dùng quyền thế hà hiếp 
vợ, khinh bỉ vợ khi biết vợ nhà thiếu một điều nào trong 
Công, Dung, Ngôn, Hạnh. 

Anaticariyãya: không ngoại tình. Ông chồng đúng đắn 
luôn luôn giữ một lòng thương vợ, không bao giờ ngoại 
tình. Đây là một điều trong ngũ giới cắm. Một số lớn gia 
đình bị tan rã cũng vì thiếu điều này. 
Issariyavossaggena: giao chủ quyên trong gia đình cho 
vợ. Vì sanh sống theo quan trường hay là trên đường 
thương mãi, ông chồng không có đủ thì giờ trông lo việc 
gia đình, nên giao chủ quyên ấy cho vợ. Chẳng những 
vậy, khi vấp phải vấn đề gì khó giải quyết, chồng nên 
đem ra bàn với vợ, ví dầu biết rằng vợ nhà không giúp 
được, nhưng đây là phương pháp làm cho vợ vui lòng. 
Làm như vậy, chồng cho vợ mặc nhiên cảm thấy rằng 
mình cũng là người. quan trọng trong việc làm ăn và 
trong gia đình, khi ấy vợ lại càng hết lòng lo cho gia 
đình. Hơn nữa, vợ nhận thấy bằng chứng được chồng tin 


61 


Ba Ngày Luận Đạo 
cậy. Nếu vợ chồng không thật lòng với nhau thì sẽ đi tới 
chỗ tai hại. 

5. Alaäkãrãnuppadänena: cho những vật trang sức. Nếu 
nói là phải cho hằng ngày hằng tháng thì của đâu cho đủ 
mà cho. Đây ý nói rằng: Tùy thời mà cho. Theo ý tôi thì 
cho trong ngày lễ sinh nhựt của vợ hay một ngày lễ nào 
của gia đình. Cho như thế để tỏ ra người chồng mặc dầu 
phải lo làm ăn, nhưng cũng không quên người vợ duy 
nhất và bao giờ cũng hết lòng săn sóc, chăm nom. 


Lễ cô nhiên, người đàn ông nào có đủ đức tánh này, thì bà 
vợ phải kiêng nê, kính vì, không nghi ky, thì trong gia đình mới 
được đâm âm, an vuI. 


Riêng phần bà vợ, khi ông chồng có đủ các đức tánh kể trên, 
bốn phận làm vợ phải cư xử hoàn toàn như người em gái đối với 
người anh hay là người con đối với cha luôn luôn kính nề và lễ 
phép. 


Đức Phật dạy người vợ hiền luôn phải có đủ năm pháp là: 


I. Susamvihitakammantä: lo sắp đặt việc gia đình cho có 
thứ tự. Người vợ là người quan trọng nhất trong gia 
đình, tiếng Phạn gọi là "Mãtugãma" nghĩa là Mẹ của gia 
đình. Khi có khách đến trông thấy nhà cửa sạch sẽ, 
chưng dọn vén khéo, người ta có thể đoán rằng: Bà nội 
trợ trong gia đình này là hạng người nào. Vì vậy bổn 
phận làm vợ phải lo cho nhà cửa được thứ tự, sạch sẽ, 
làm thế là làm cho chồng nở mặt với bạn bè. 

2. Susaigahitaparijanã: tiếp đãi và giúp đỡ quyên thuộc 
của chồng như của mình. Nghĩa là hết lòng cung kính 
cha mẹ chồng, tiếp đãi quyến thuộc của chồng cũng như 
của mình, không tỏ vẻ buồn giận hay lọt lạt. Người vợ 
hiền, là người biết yêu kính chồng và không có tánh rầy 
con, quở tớ, chưởi chó, mắng mèo. 

62 


Ba Ngày Luận Đạo 

3. Sambhatam anurakkhati: biết gìn giữ của cải mà 
chồng đã giao phó cho. Ý dạy rằng: Khi được chồng 
giao phó làm chủ gia đình, thì tùy thời mà sử dụng tiền 
bạc ấy, không nên cờ bạc, không đút nhét cho quyến 
thuộc của mình, không chỉ tiêu vô ích. Nếu cần, bà nội 
trợ nên có một quyên số chỉ tiêu gia đình. Đành rằng ông 
chồng không bắt buộc, nhưng đó là phận sự của bà nội 
trợ. Sự thành thật với chồng như thế là một sợi dây 
thiêng liêng để cột chặt Chồng, Vợ. 

4. Anaticärinr không ngoại tình. Đây là một giới trong 
năm điều răn của thiện tín thật hành. 

5. Dakkhãä ca analasä sabbakiccesu: giỏi giăn, siêng 
năng, không lười biếng làm việc trong gia đình. Ý nói 
rằng: Từ việc nhỏ tới việc lớn của gia đình, bà nội trợ 
không hề bỏ qua một việc nào. 


Nói về sáu thứ lửa mà nơi đây tôi nói nhiều về gia đình để 
ông trông thấy rằng: Chồng là người đối với vợ phải có phận sự thế 
nào và bà vợ hiền phải làm sao để bảo toàn được nguồn hạnh phúc 
của gia đình. 


c9» 


Vấn: Từ hồi nào tới giờ tôi không thể tưởng rằng trong Phật giáo 
lại dạy lối ăn ở như Ngài vừa dạy, nên tôi nghĩ chắc Phật giáo chỉ 
dạy cho những người xuất gia thôi. Bạch Ngài, xin Ngài vui lòng 
dạy cho tôi biết rằng: Tại sao trong kinh có chỗ dạy sát sanh có 
phước, mà trong Ngũ giới dạy sát sanh có tội? 


Đáp: Phải, người có giới mà sát sanh thì có phước; còn người 
không có giới mà sát sanh thì có tội. 


c<£<9> 


63 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, tại sao lạ vậy? 


Đáp: Như tôi đã nói, lắm khi chúng ta phải dùng Trí tuệ để hiểu 
Phật ngôn vì khi xưa có nhiều vị trí thức hỏi đức Thế Tôn nhiều 
chuyện lạ, Ngài nhân cơ hội ấy đáp lại nhiều điều lạ nên làm cho 
chúng ta khó hiểu được lý giảng giải của Ngài. Đức Phật dạy sát 
sanh có nghĩa như vầy: Người muốn tìm đường giải thoát hằng 
trông nom coi chừng tâm đừng cho bao giờ xao lãng, một khi thấy 
tâm xao động vì một ác pháp nào sanh ra, thì lập tức tiêu trừ ngay, 
nên gọi rằng "sát sanh" có phước vì "sát sanh" đây là giết những 
"Ác pháp" sanh trong tâm, chớ không phải giết người hay giết thú. 


cœ<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, không biết do pháp nào mà làm cho phước thiện 
phát sanh? 


Đáp: Do nơi đức tin chơn chánh cũng gọi Chánh tín, là tin nơi 
Tam Bảo, hành theo lời Phật dạy: Bồ thí, Trì giới, Tham thiền. Đức 
tin là nguồn gốc sanh ra phước thiện; vì có đức tin mới làm được 
mọi việc lành. 


c<§»<9> 


Vân: Bạch Ngài, làm sao cho ta biệt răng: người kia có đức tin và 
cho ta biết răng: ta có đức tin? 


Đáp: Có ba trạng thái cho ta nhìn biết rằng có đức tin hay không. 
Ba điều ấy là: 


1. Pasada saddhãä: làm cho tâm ta được trong sạch. 


64 


Ba Ngày Luận Đạo 

2. Pakkhanta saddhã: tâm trong sạch và lần xa các pháp 
ác. 

3. Pakkhanta laddhãna saddhã: làm cho tâm tỉnh tấn làm 
phước thiện và người có đức tin hằng mong mỏi gặp 
được người thông hiểu Phật pháp để được nghe giảng 
giải về đường giải thoát, mong gặp người có giới đức để 
Bồ thí làm lành. Ây là trạng thái chỉ rõ cho ta biết rằng: 
người hay ta có đức tin. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, chúng ta hằng nói đến Phước, vậy chúng ta làm 
sao thấy Phước được? 


Đáp: Thân, Khẩu, Ý trong sạch, thanh tịnh, yên vui, ấy là Trạng 
thái của Phước, vì tiếng Phước ngụ ý chỉ sự An vui, hoặc chỉ sự Tốt 
lành, Giàu sang, hay việc May mắn. Người mà Thân, Khẩu, Ý được 
trong sạch là người không có sự thống khổ, không bị sự rủi ro. 
Được như vậy là người có nhiều Phước. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, nói đến phước thì ai ai cũng đều ưa thích ham 
muốn mà tôi không hê thấy và không biết răng phước ấy để ở chỗ 
nào, xin Ngài chỉ cho. 


Đáp: Phước là pháp vô hình không ai chỉ được, nhưng tôi có thể 
chỉ cho ông bằng ví dụ. Nhưng trước khi chỉ cho ông rõ bằng những 
lời ví dụ, tôi xin ông trả lời những câu hỏi của tôi trước. Vậy tôi xin 
hỏi ông: Ông có biết tiếng Pháp không? Biết tiếng Lào không? Biết 
tiếng Việt không? 


65 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, tôi biết những thứ tiếng ấy. Bạch Ngài, Ngài hỏi 
chi, có chuyện gì chăng? 


Đáp: Có chớ, vậy xin ông trả lời thêm cho tôi một câu nữa. Vậy 
những thứ tiêng mà ông biết ây ông đê đâu, mà tôi không thây? 


c<§»<9> 


Vấn: Ngài hỏi thế thì khó chỉ quá, nếu tôi nói để trong óc, thì thế 
nào Ngài cũng hỏi: Các vị Bác sĩ thường mổ óc con người sao 
không thấy chữ và tiếng cất trong ấy? Chừng ấy càng khó trả lời với 
Ngài. Còn nói ở trong tâm thì chắc Ngài cũng hỏi thêm không thể 
đáp lời được. Tôi xin thưa thật rằng: Tôi không biết để chỗ nào, 
nhưng khi cần thì tôi có dùng ngay. Vậy xin chịu thua Ngài chỗ cất 
dành chữ, vì tôi không đủ trí hay nói rõ là không đủ phương tiện để 
chỉ cho Ngài thấy rõ nơi để chữ. 


Đáp: Hay là ông không biết các thứ chữ và tiếng ấy chăng? 


c<£<9> 


z 


Vân: Biệt chắc chăn vậy, bao giờ tôi lại dám đôi Ngài. 


Đáp: Tôi chỉ hỏi thử ông vậy thôi, chớ nếu ông không thông 
những thứ chữ và tiếng ấy thì làm sao làm việc cho được. Phước mà 
ông muốn biết cũng thế, có thật nhưng không thê chỉ được là để chỗ 
nào. Ông nghĩ thêm cho kỹ coi, chữ và tiếng mà ta thường đem ra 
sử dụng hằng ngày mà ta còn không thể chỉ chỗ ở, hay chỗ mà ta cất 
để được thay, phương chi là chỗ của phước làm sao chỉ cho được. 
Nhưng chúng ta có thê nhận biết hay phân biệt được phước như thế 
này là: bao giờ Thân, Khẩu, Ý trong sạch, vui vẻ, sung sướng gọi là 
phước. 


66 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§<9> 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài dạy vậy thì chúng tôi cũng hiểu, nhưng xin 
Ngài cho thêm một, hai cái ví dụ nữa cho dễ hiểu. 


Đáp: Như ông trồng một cây bưởi, ông tin chắc rằng nó sẽ có trái 
thì ông mới trông, có phải vậy không? 


639» 
Vấn: Bạch Ngài, phải vậy. 
Đáp: Vậy một cây bưởi mấy năm có trái? 
c£X⁄9> 


Vân: Bạch Ngài, tôi không hiêu rõ vì không có làm vườn, nhưng 
cũng ước độ ba hay bôn năm nó có trái. 


Đáp: Trong thời kỳ nó chưa có trái, vậy ông có chắc và định rắng: 
trái nó sẽ trô ở chỗ nào, cành nào hay không? 


c<£&9> 
Vấn: Bạch Ngài, chuyện ấy làm sao dám chắc được. 


Đáp: Trong khi nó chưa có trái, ông lại đôn nó rôi đem đi chẻ 
manh, chẻ mún ra đê kiêm coi trái nó ở chôn nào, nhánh nào, vậy 
ông có thê tìm trái nó băng cách đó được không? 


G7 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, chuyện ấy cũng không giúp cho tôi thấy và biết 
chỗ trái trồ được. 


Đáp: Còn như chúng ta cố công vun quén cho nó đến thời kỳ 
đúng sức nó, vậy nó có thê trô trái hay không? 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, theo phương pháp sau này thì chắc có kết quả, 
nhưng nhiều hay ít không nhất định được. 


Đáp: Thế là một chuyện lạ, vì khi chẻ ra kiếm không có, không 
thây, còn đê tới đúng sức và mùa thì lại có. Kỳ quá ông nhỉ? 


c<£3<9> 


Vấn: Bạch Ngài, đó cũng không chi là lạ, chỉ vì chưa tới lúc nó 
trô sanh trái thôi; nêu chưa tới lúc thì làm sao chỉ chỗ được. 


Đáp: Phước cũng vậy, nếu nó chưa tới thời kỳ cho chúng ta 
hưởng quả thì chúng ta cũng không thể chỉ chỗ của nó ở được, mà 
ta cũng không biết nó ở nơi nào, đầu ta có moi trong óc, móc trong 
tim, cũng không tìm ra được. Đó là một ví dụ cho ông dễ hiểu. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, lấy chi làm bằng chứng chắc chắn rằng Phật 
pháp Có Thật? 


68 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Phật pháp có thật bởi có thê căn cứ vào hai pháp: Pháp Học 
và Pháp Hành. Pháp học là Kinh, Luật, Luận của đức Thế Tôn đã 
giáo truyền, chư Tỳ khưu đang học và hành theo. Còn pháp hành là 
hành theo ba mươi bảy Nhân Sanh Quả Bồ Đề. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, hai phép học và hành để chỉ rõ và làm chứng 
chắc rằng có Phật pháp chắc thật. Xin Ngài cho tôi biết coi khi học 
vậy có hành hay không, còn khi hành có học hay không. Còn hiện 
giờ, Ngài ở trong pháp học hay pháp hành? 


Đáp: Trong pháp học cũng có hành, như nghiêm trì giới luật, thu 
thúc lục căn thanh tịnh, rồi cố tâm học cho thông hiểu Tam Tạng 
Pháp Bảo của Đức Phật đã giáo truyền. Nhưng vì trong khi học ấy 
không có Tham thiền về chỉ quán hay Minh Sát Tuệ. Các nhà sư 
còn trong pháp học là vì các Ngài còn phải học cho hiểu thông mới 
có thể tầm lấy nơi thanh tịnh để tự hành Thiền định khỏi phải tìm 
thầy. Nhưng gọi là pháp học vì các Ngài không hành Thiền định, 
không ở nơi thanh vắng, nên người ta vẫn tưởng rằng học không, 
không có hành. Sự thật thì các Ngài đều có hành mà chỉ giữ giới 
cho trong sạch thôi. 


Còn về pháp hành thì các Ngài hằng ở nơi thanh tịnh lo tham 
thiền nhập định, không chịu ở nơi có thiện nam, tín nữ; các Ngài chỉ 
tìm sự giải thoát cho cá nhân thôi. Nếu những bậc xuất gia đều lo về 
pháp hành hết thì ông đâu có được biết giáo pháp của đức Thế Tôn. 
Vì vị nào cũng tìm rừng sâu, núi thăm để tìm hương vị của giải 
thoát. 


69 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vấn: Bạch Ngài, theo Ngài dạy vậy thì tôi hay vậy, nhưng lòng 
tôi cũng vẫn còn nghi ngờ không biết có Phật thật hay không. Vì tôi 
và tất cả người hiện giờ không ai gặp Đức Phật hết. 


Đáp: Ông không tin vậy cũng phải, nhưng riêng tôi thì tin chắc 
lăm. Nếu ông tha lỗi, tôi có một cách chỉ cho ông thấy rõ có Đức 
Phật. 


c9» 
Vấn: Bạch Ngài, theo tôi tưởng thì Ngài đã hiểu tôi rồi, xin Ngài 
tùy tiện giải cho tôi rõ, Ngài coi tôi như là người thiện nam của 


Ngài. 


Đáp: Được vậy còn gì quý hơn, vì câu hỏi này hơi bất nhã, nên tôi 
phải cáo lỗi với ông trước mới dám hỏi sau. Vậy ông có trông thấy 
hay gặp ông Sơ của ông hay không? 


c9» 
Vấn: BạchN gài, không. 


Đáp: Một khi ông không thấy vậy ông có tin rằng ông Sơ của ông 
có hay không? 


c9» 
Vấn: Bạch Ngài, theo tôi thì tôi tin chắc rằng có. 
Đáp: Nếu ông không thấy sao ông dám chắc rằng có? Vậy có chi 


làm bằng chứng? 


70 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§<9> 


Vân: Bởi vì nêu không có các bậc Tiên nhân thì làm sao có tôi 
bây giờ, mà có tôi bây giờ thì các Ngài đã có từ trước. Tuy răng 
không thây, mà tôi tin chắc răng có, vì lý do trên. 


Đáp: Đối với tôi và Đức Phật cũng vậy, tôi tin rằng có Đức Phật, 
vì tôi còn trông thấy Chánh Pháp của Ngài để lại là con đường đi tới 
nơi giải thoát. Theo tôi tưởng như các đẳng Tiền nhân của ông 
không có đề chúc ngôn hay là lời gì lại để dạy ông, mà ông còn tin 
rằng có thay, phương chi đức Từ phụ Thích Ca có di huấn lại dạy 
bảo chúng tôi đến tám muôn bốn ngàn Pháp môn là con đường đi 
tới nơi giải thoát, thì làm sao tôi lại không tin. Ông nghĩ có phải vậy 
không? 


c<§»<9> 


Vấn: Thật Ngài biết cách chận đón đủ mọi phương diện, tôi xin 
chịu. Bạch Ngài trước khi Đức Phật Tô xuât hiện trên cối Diêm Phù 
Đê này có các tôn giáo khác hay không? 


Đáp: Trong lúc chưa có Đức Phật ra đời thì có các đạo khác như 
Bà La Môn giáo. Những chỉ đạo ấy cũng có chỗ đáng khen vì có thể 
người hành theo pháp Thiền định được sanh về cõi Sắc giới hay là 
Vô sắc giới. Nhưng không phải giải thoát đến Niết Bàn được. 


c<&<«9> 
Vấn: Đức Thế Tôn dạy ta đến Niết Bàn bằng cách nào? Và tại sao 


các chỉ đạo khác không thể dạy cho chúng sanh đến Niết Bàn được? 


71 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Đức Phật dạy cách tận diệt nguồn gốc của phiền não bằng 
Giới, Định, Huệ không còn một nhơ bợn nào trong tâm ta. 


Còn các chỉ đạo khác chỉ dạy nén phiền não bằng Thiên định 
thôi, vì vậy phiền não chỉ bị đè bẹp trong khi người còn đàn áp được 
phiền não; khi mà người lơ đãng phiền não vẫn sanh lại như xưa. 
Các chi đạo khác chỉ dạy con người tới Minh Sát chớ không dạy 
được tới Chỉ Quán, vì vậy nên Phật giáo mới có một giá trị cao 
thượng hơn và được nhiều bậc trí thức sùng bái phụng hành. 


c<§»<9»> 


Vấn: Bạch Ngài, theo trong Kinh dạy thì người đắc được quả của 
Niết Bàn rồi thì không còn là Ta, là Của Ta nữa, có phải vậy không, 
thưa Ngài? 


Đáp: Phải vậy. 
c<£6“<9»> 


Vấn: Bạch Ngài, bậc đã đắc A La Hán quả rồi, thì không còn 
tham muốn chỉ cả, nghĩa là đã diệt hết phiền não. Như vậy Đại đức 
Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã bảo rằng hai Ngài không tham 
sống mà cũng không sợ chết, mà hai Ngài chỉ sống để đợi ngày 
nhập Niết Bàn thôi, thì cái muốn ấy không phải là Tham ái sao? 


Đáp: Phàm Ái dục hay Tham ái là phiền não muốn những gì mà 
nó chưa có, như muốn tiền của vì chưa có hoặc có ít, hay muốn làm 
quan khi chưa được làm như thế gọi là Ái dục. Còn Niết Bàn là nơi 
không còn có những gì thuộc về Ái dục, nơi ấy không còn có Tài, 
Sắc, Lợi, Danh gì hết. Vì lẽ ấy nên người muốn đến Niết Bàn không 
gọi là muốn trong vòng Ái dục. Nói cho dễ nghe hơn là người đã có 


72 


Ba Ngày Luận Đạo 
những gì thuộc về Ngũ trần, Lục dục mà lại bỏ đi mong tìm cái 
không có Ngũ trân, Lục dục nên muôn ây không gọi là Ai dục được. 


9> 


Vấn: Bạch Ngài, nếu Niết Bàn không còn chỉ chi nữa hết thì chỉ là 
không vậy sao? 


Đáp: Có Tuệ quả Phạn ngữ gọi là "Phalañãna" sáng suốt hoàn 
toàn không dưới quyền sở hữu của pháp nào cả. Tôi xin ví dụ: trái 
dừa khô khi ta để dành lâu thì nó hư, còn đem đi trồng thì nó lại 
mọc lên thành cây rồi trổ quả, cứ luân chuyển như thế mãi. Người 
trí không muốn cho dừa ấy thúi mà cũng không muốn được trái 
khác nữa, thì phải làm sao? Cố nhiên phải đem đi nấu cho ra dầu, 
khi dừa đã thành dầu thì đem trồng cũng không mọc, mà để lâu 
cũng không hư. Nếu ta nói rằng: Đó không phải là dừa không được, 
mà nói là dừa cũng không được. Tuệ quả kia cũng vậy, nếu ta nói 
rằng: Nó không có chi cả cũng không được, mà nếu nói rằng có 
cũng không được. Vì quả của Tuệ là hoàn toàn sáng suốt không còn 
phiền não xen vào được. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, theo tôi biết thì hai tiếng Niết Bàn chắc không 
phải tiếng Ta hay Tàu, vậy nó là tiếng chi xin Ngài dạy cho? 


Đáp: Sự thật không phải là tiếng Việt, nhưng chúng ta nghe 
thường quá thành chúng ta tự biến tiếng ấy như tiếng Việt đó là 
tiếng âm của Nam Phạn cũng như Bắc Phạn. Tiếng Nam Phạn là 
"Nibbãna", còn Bắc Phạn là "Nirvãna". 


c9» 


73 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Xin Ngài vui lòng giải rõ hai tiếng ấy cho tôi hiểu lý. 


Đáp: Về Nam Phạn, Chú giải Kinh Đại Bốn giải tiếng Niết Bàn 
rằng: "Vãnato nikkhantanfi nibbãnam". Nghĩa là người hoàn 
toàn ra khỏi rừng nên gọi là "Nibbana", "Nibbana" nghĩa là ra khỏi 
rừng. Chữ "Bana" đứng một mình có nghĩa như chữ "Vana". Chữ 
"Bana" hay là "Vana" đều có nghĩa là rừng. Nếu có chữ "Ni" đứng 
trước chữ "Bana”" theo văn phạm của Nam Phạn thì phải thêm vào 
một chữ "b” vì vậy lại viết là "Nibbana". Về Bắc Phạn nếu chữ "Ni" 
đứng trước "Vana" thì phải thêm vào chữ "r" vì vậy ta thấy thường 
viết là "Nirvãna". Mặc dầu khác tiếng như vậy chớ cũng đồng một 
nghĩa; cũng như tiếng Việt chúng ta giữa Nam và Bắc khác nhau 
đôi tiếng như "Nhái" và "Nhại" vậy thôi. 


"Nibbana" hay là "Nirvana" có nghĩa là ra khỏi rừng một 
cách hoàn toàn, hay nói theo tiếng ta là hoàn toàn ra khỏi rừng. Nếu 
giải nghĩa từng chữ thì "Ni" nghĩa là tốt đẹp, hoàn toàn, toàn thiện, 
toàn mỹ, chu đáo, rốt ráo. Còn tiếng "Bana" nghĩa là rừng. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, tại sao Niết Bàn lại nghĩa là hoàn toàn ra khỏi 
rừng. Vậy có ý nghĩa như thế nào mà đức Thế Tôn mới dạy chúng 
ta như thê? 


Đáp: Lẽ cố nhiên là lời Phật dạy đều có nghĩa lý rất chu đáo. 
Tiếng ấy có lý là: Phàm người đi trong rừng sâu hằng bị lạc, vì 
trong ấy có nhiều đường nhiều nẽo nhỏ, không aI có thê không lầm 
lẫn được; người mà bị lạc trong rừng thì không sao tránh khỏi 
những tai nạn kinh khủng như thú dữ, gió độc, nước độc, lại còn 
nạn thiếu thực phẩm v.v... Còn người ra khỏi rừng là người hoàn 
toàn sung sướng, không còn kinh khủng, lo âu hay là những gì mà 
người còn trong rừng sâu lo âu, kinh sợ nữa. Đây tôi xin giải thêm 
từ chi tiết. Đức Thế Tôn ví rừng ấy là rừng tham ái, ái dục, phiền 


74 


Ba Ngày Luận Đạo 

não, những đám rừng này rất rậm và rất khó tìm đường ra được, 
chúng ta vì bị lạc trong ấy nên phải chịu không biết bao nhiêu kiếp 
và bao nhiêu khổ. Khi ta ra khỏi rừng ấy thì ta được an vui hoàn 
toàn. Người ra khỏi rừng phiền não đến nơi đô thị nơi ấy không bị 
những đe dọa những gì mà ta đã bị trong rừng, nên gọi là đến nơi an 
vui; đô thị ấy tạm ví như Niết Bàn là nơi không còn sự kinh sợ gì. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, tôi đã hiểu nhưng xin Ngài vui lòng giải cho tôi 
biệt sao gọi là lửa Khô và sao gọi là lửa Phiên não? 


Đáp: Những cái khổ như là sanh, già, đau, chết, thất vọng, buồn 
rầu v.v... nói tóm lại những khổ não sanh lên bởi có thân Ngũ uân 
này gọi là lửa Khổ. Còn sự tham lam, sân hận, si mê hằng làm lòng 
người băn khoăn lo sợ, đau khổ từng giờ, từng phút nên gọi là lửa 
Phiền não. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, sao gọi là pháp hành? Và nếu chia ra có mấy 
chị? 


Đáp: Pháp hành có nghĩa là sự chuyển động, tạo tác không ngừng, 
không dứt. Nếu chia ra pháp hành có hai chỉ là: 


Z 


I. Upädisesa sankhãra nghĩa là pháp hành hữu thức. Y 
nói rằng: Pháp hành ấy có Tâm thức như người và thú. 

2. Anupädisesa sankhära nghĩa là pháp hành vô thức. Ý 
nói những pháp hành không có thức tánh, như đất, nước 
WWai 


75 


Ba Ngày Luận Đạo 
Về phương diện khác pháp hành có chia ra làm ba chỉ nữa 


là: 


lệ 


Puññäbhi sankhära: Pháp hành sanh lên do nhờ phước 
báu cấu tạo. Như do nhờ phước báu nên người hay thú 
được sanh vào cõi Trời. Người hành đắc được Thiền 
định được sanh về cõi Phạm Thiên. 

Apuññäbhi sankhãra: Pháp hành sanh lên do quả của 
ác pháp cấu tạo. Nghĩa là các chúng sanh nào sanh vào 
bốn đường ác. 

Anenjãbhi sankhãra: do đắc Tứ thiền sau khi chết được 
sanh vào cõi Phạm Thiên. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, do nơi pháp nào pháp hành phát sanh lên? Nơi 
nào mới là nơi không còn có pháp hành, hay là tiêu trừ được pháp 


hành? 


Đáp: Có bốn nguyên nhân làm cho pháp hành sanh lên được là: 


— U tô ca 


Avijjã: Vô minh. 
Kamma: Nghiệp. 
Tanhã: Ái dục. 

Ahära: Vật thực. 


Chỉ có Niết Bàn là nơi không có bốn pháp kế trên nên không 
có pháp hành hay pháp hành đã tiêu trừ tận nguồn gốc không còn có 


lửa khổ. 


76 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, tại sao pháp hành mà còn có pháp hành hữu thức 
và vô thức? 


Đáp: Pháp hành ý nói là sự tạo tác, như chúng ta là người có thức 
tánh, thì chúng ta biết cử động là đi, đứng v.v... và làm những điều 
thiện hay ác do nơi thức tánh của chúng ta. Còn như cây, đá, gió lửa 
V.V... nó cũng tùy theo trường hợp mà sanh ra không ngừng nghỉ, 
nhưng nó không biết nó đang làm gì và kết quả đi tới đâu. Nên gọi 
là pháp hành vô thức, ý nói sự hành động không có thức tánh. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, tôi chưa thông đạt được bốn pháp nhân sanh ra 
pháp hành, xin Ngài vui lòng giải rõ. 


Đáp: Vô minh là nhân không hiểu rõ pháp hành, nên sanh ra pháp 
hành. Ý muốn nói rằng: vì Vô minh chúng ta không nhận định được 
rõ ràng tội phước, thiện ác nên chúng ta hành động: đã làm, đang 
làm hoặc sắp làm gọi là pháp hành. 


Ái dục là sự mong ước và nguyện vọng của con người như 
muốn Sự giàu sang, sung sướng sanh về cõi trời v.v... nói tóm lại là 
muốn sự an vui cho mình càng ngày càng nhiều. 


Nghiệp là nơi Vô minh và Ái dục mà ta tạo ra nghiệp. 
Nghiệp đây ý nói là nghiệp thiện hay là ác. Khi có nghiệp ta phải 
sanh lại để hưởng hay thọ cái nghiệp ấy. Nghiệp ấy là vật thực của 
chúng sanh. 


77 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vấn: Tất cả các pháp sanh ra đều do nơi một nguyên nhân nào 
mới sanh lên được, bạch Ngài? Vậy tội và phước do nơi nguyên 
nhân nào sanh lên? 


Đáp: Nguyên nhân sanh tội là do nơi Tam độc là Tham, Sân, S1. 
Tam độc làm cho ta không còn phân biệt thiện ác, ý muôn nói răng: 
ta chỉ thấy Ác, Ác và Ác, vì vậy nên ta cứ làm Ác. 


Nguyên nhân sanh lên phước là do nơi không tham lam, 
không sân hận và không si mê. Không tham lam là nguyên nhân 
làm cho con người có lòng từ bi lo bố thí. Không sân hận là nguyên 
nhân làm cho người trì giới được trong sạch. Không sĩ mê là nguyên 
nhân làm cho tâm con người không vọng động nên mau đắc Thiền 
định; Thiền định khi đắc rồi là nguyên nhân làm cho người phát 
sanh Trí tuệ, mà Trí tuệ là nguồn cội sanh phước. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, hai pháp là Phước và Tội, pháp nào có sức mạnh 
hơn? Pháp nào có quả báo nhiều hơn? 


Đáp: Phước có quả báo nhiều hơn hay có thể nói là cao thượng 
hơn. 


œ9» 
Vấn: BạchN gài, tại sao phước lại có quả báo nhiều hơn tội? 


Đáp: Nếu giải ra có nhiều nguyên nhân, nhưng xin đưa lại một 
biện pháp thật tế và gần đây cho ông dễ hiểu và ít mất thì giờ. Khi 
con người làm điều tội lỗi nặng nhất là Ngũ nghịch đại tội, khi chết 
sanh về cõi A Tỳ địa ngục lâu không sao kể cho xiết, nhưng rồi 


78 


Ba Ngày Luận Đạo 

trong ngày nào đó lại được sanh lại làm thú, rồi người, tuần tự theo 
đà tiến hóa. Còn người mà đã đắc được Thánh Quả nhập Niết Bàn 
rồi thì không có ngày trở lại một cõi nào trong Tam giới. Như thế 
chỉ cho chúng ta thấy rằng: Phước có quả báo cao thượng hơn, 
mạnh hơn, nhiều hơn. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, một người không biết tội là gì, họ tha hồ làm tội 
còn một người biết đạo đức và tu hành, nhưng vì hoàn cảnh bắt 
buộc họ phải làm tội. Vậy trong hai người ây, người nào bị tội nhiêu 
hơn? 


Đáp: Người không biết tội làm tội bị tội nhiều hơn. 
c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, sao lạ vậy? Theo tôi hiểu thì người biết tội song 
họ lại làm thì phải bị tội nhiều hơn mới phải chớ. Theo luật thế gian 
thì người biết tội, làm tội, bị tội nhiều hơn, vì lẽ người ấy cố tâm 
làm, còn người không biết tội, làm tội là vì ngộ tâm, thì người biết 
tội làm tội phải bị tội nhiều hơn mới phải chớ. 


Đáp: Ông nói nghe hữu lý, tôi cũng nghĩ như ông; nhưng đây trái 
lại không phải là tôi, vì đây là lý của Phật mà tôi là người thay thế 
để nói lại những gì Phật đã dạy. Vậy tôi xin hỏi ông như vầy: Một 
người biết rằng: đây là lửa, trường hợp bắt buộc họ phải bốc, nhưng 
họ chỉ bốc với hai ngón tay, thì nếu có phỏng cũng phỏng hai ngón 
thôi. Còn người không biết là lửa, họ bốc hay họ hốt cả hai tay, vậy 
trong hai người ấy ai phỏng nặng hơn? Lửa đây tôi ví như tội. 


c9» 


79 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Lẽ cố nhiên là người hốt cả bụm lửa phải bị phỏng nhiều 
hơn. 


Đáp: Đó cũng ví như người biết tội và không biết tội. Người biết 
tội một khi vì hoàn cảnh bắt buộc họ phải làm, họ mới làm chớ 
không phải tự ý muốn, trước khi làm tâm vẫn lo sợ quả của tội Ấy, 
trong khi làm cũng lo sợ, sau khi đang làm xong lòng vẫn nghĩ ăn 
năn hồi hận, lo âu. 


Còn người không biết tội, trước khi họ tìm kiếm làm tội hết 
sức làm theo sở thích của họ, đang khi làm họ càng cố làm cho kết 
quả mỹ mãn, khi làm xong họ tự hào rằng: Họ làm việc ấy được kết 
quả mỹ mãn lắm. Vậy ông là người bàng quan ông thử định coi ai 
tội nhiều hơn? 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, nêu xét kỹ tôi thấy rằng: Người biết tội kia ví 
như người ngộ tâm, còn người không biết tội là người cố tâm thì 
người cỗ tâm phải có tội nhiều hơn người ngộ tâm. Bạch Ngài, còn 
như người không biết phước mà làm phước có lẽ được phước nhiêu, 
vì họ cô tâm làm đại như người làm tội kia vậy. 


Đáp: Trái lại, người không biết phước làm phước được phước ít 
hơn. Bởi sự làm phước lại có lề lối khác hơn, đây tôi xin ví dụ: 


Có người kia giàu lòng bố thí, khi gặp một người nghiện 
rượu đến xin người bố thí. Người thí chủ vui lòng cho. Khi đi mua 
rượu cho y cũng vui thích trong tâm, khi đang cho y cũng vui thích, 
khi cho xong y cũng vui thích, nó tròn đủ ba nguyên nhân. Nhưng 
sự bồ thí của người thí chủ ấy không có phước vì họ bố thí chất say 
cho người khác. 


S0 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đây là ví dụ thứ nhì: người kia không từng biết làm phước là 
gì, khi được người thiện tín rủ đi chùa làm phước, họ chỉ vị tình nên 
họ gởi tiền hay là vật gì để làm phước cúng chùa giùm họ; vì lẽ 
không biết phước là gì, nên cái phước của người ấy làm cũng không 
được kết quả mỹ mãn. Kiếp sau người ấy sanh lại giàu sang, nhưng 
không biết gì về sự tu hành để giải thoát, vì không trông thấy cái 
khổ của Sanh Tử Luân Hồi. 


Đây là cái hại của sự không biết làm phước. Còn người biết 
làm phước trước khi làm phước người ấy suy nghĩ thấy đời là Vô 
Thường không chi bền vững, những gì ta có cũng không vĩnh viễn 
VỚI fa, người ấy suy nghĩ thấy ba Tướng như có đoạn tôi đã giải cho 
ông rõ rồi, khi ấy họ vui với sự bố thí vì nghĩ rằng: Đây là con 
đường đi đến Niết Bàn, nguyên nhân diệt trừ phiền não là sự bỏn 
xẻén, đắp thêm lòng Từ bi thương nhân loại; khi bố thí xong người 
ấy cũng không mong được trả ơn ngày nào. Khi đang bồ thí, y hết 
lòng lo lắng vui vẻ, kính trọng người thọ thí chớ không ý mình là thí 
chủ coi thường người thọ thí. Khi bố thí xong y thấy lòng hân hoan 
thơ thới vì đã làm được việc lành. Hơn nữa, nếu người hiểu biết 
rành về Phật pháp thì khi làm phước người ấy làm bằng đồng tiền 
Chánh Nghiệp nên phước báu càng cao thượng. 


c9» 
Vấn: Bạch Ngài, thế nào gọi là đồng tiền chánh nghiệp? 


Đáp: Tiền mà tự ta làm ăn chơn chánh, như không trộm, cướp, 
lường gạt, hay giêt thú bán lây tiên, gọi là đông tiên chánh nghiệp 
hay là đông tiên chân chánh. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, khi chúng ta muốn hành cho mau giải thoát thì 
phải hành thế nào? 
81 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Phải hành như con chim, đừng hành như con lợn. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, tại sao Ngài lại đem hai con thú ấy làm ví dụ cho 
người hành đạo? 


Đáp: Bất cứ loại chim nào được hay bị ông bắt đem nhốt trong cái 
lồng sơn son thếp vàng cho ăn sung sướng, mặc dầu là sung sướng 
nhưng trong thâm tâm của nó cũng vẫn muốn giải thoát khỏi cái 
lồng tai hại ấy. Chim đó có khác nào người muốn giải thoát, cư sĩ 
cũng như xuất gia, đều có hoàn cảnh ràng buộc: các bực xuất gia vì 
say mê trong sự cúng dường và kính nề của thiện tín, nên không thê 
bỏ chùa ra đi hành đạo; nếu vị nào có nhiều trí tuệ trông thấy những 
pháp ấy như là cái lồng đẹp nhưng làm mất sự giải thoát của mình, 
các Ngài cố găng chạy khỏi cái lồng tai hại ấy. Còn về phần các vị 
tại gia, khi còn ở trong gia đình mà cố công hành đạo thường bị Tài, 
Sắc, Lợi, Danh làm cho tâm say mê, không thể hành đạo cao thượng 
được, làm trở ngại sự tu tập; khi nhìn thấy cái tai hại ấy thì cố lo 
chạy ra khỏi cái lồng nguy hiểm ấy. Đó là người biết hành theo cái 
hạnh con chim. 


Còn con lợn thì có khác, cả ngày chỉ biết đòi ăn, ăn xong lại 
đi nằm, ăn cho mập lại bị đem đi làm hàng. Người xuất gia ham mê 
theo sự cúng dường, sự sùng bái, sự khen tặng của tín đồ quên lo tu 
hành. Còn người cư sĩ thì mảng lo mê say theo tài, sắc, lợi, danh mà 
không lo tu hành đề ngày kia tử thần đến đành ngửa cỗ cho Tử thần 
xuống tay, thế là uỗng cho một kiếp người. Người xuất gia và người 
tại gia như thế thật không có cái hạnh của con chim mà phải chịu số 
phận của con heo vậy. 


S2 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, tiếng nói là "A La Hán", là tiếng Việt hay là 
tiêng Anh? 


Đáp: Tiếng "A La Hán" là tiếng âm của Nam Phạn là "Arahant", 
Bắc Phạn là "Arhat", có bốn nghĩa là: 


1.  Arakattä arInam nghĩa là xa lìa quân thù. 

2.. Araänañca hatattä nghĩa là người bẻ gãy những căm. 

3. PaccayädInam arahatfä nghĩa là đáng cho chúng sanh 
lễ bái cũng dường (Tàu dịch là Ứng cúng). 

4. Päpakarane rahãbhäväti nghĩa là không làm tội lỗi nơi 
khuất ta1, khuất mắt. 


c<£<9> 


Vấn: Theo nghĩa số một Ngài bảo xa lìa quân thù, vậy chớ chỉ là 
quân thù của các Ngài? 


Đáp: Quân thù đây ngụ ý là phiền não, bậc A La Hán không bao 
giờ gần được quân thù ấy. 


c9» 


Vân: Nêu vậy nên hiêu răng: phiên não sợ vị A La Hán hay vị A 
La Hán sợ phiên não? 


Đáp: Nêu chúng ta muôn nói phiên não sợ vị A La Hán hay vị A 
La Hán sợ phiên não, nói cách nào cũng được. 


c9» 


83 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, Ngài dạy phân hai vậy làm sao hiểu được, phàm 
hai điêu phải có một điêu đúng một điêu sai chớ? 


Đáp: Bởi ông hỏi phân hai tôi phải trả lời phân hai vậy. Vì trong 
câu hỏi của ông cũng có đúng và cũng có sai. Như câu ông hỏi: 
Phiền não sợ đức A La Hán là đúng. Vì lẽ cố nhiên bao giờ cũng 
như bao giờ các bậc chưa đắc Thánh quả, tôi muốn nói là A La Hán 
quả, vì bậc A La Hán mới hoàn toàn diệt tận hết phiền não, còn ba 
bậc dưới vẫn còn phiền não nhiều hay ít. Từ A Na Hàm trở xuống 
phàm nhân là người còn cố gắng đánh đuổi phiền não cho đến khi 
nào các Ngài đánh bật phiền não ra khỏi tâm các Ngài, thì chừng ấy 
phiền não không bao giờ dám đến gần. Hơn nữa, khi chúng ta chưa 
đắc tới A La Hán quả là chúng ta còn kinh sợ phiền não và có đánh 
hay diệt trừ phiền não. Đến khi đã đắc A La Hán quả rồi trái lại 
phiền não lại sợ ta, vì nó là quân đã bị bại trận thì còn đâu dám léo 
hánh lại gần. 


c9» 


Vấn: Ngài dạy thế thì tôi đã hiểu rõ rồi, vậy xin Ngài vui lòng giải 
câu bẻ gãy căm. Tiêng nói căm đây ý Ngài dạy chỉ? 


Đáp: Tiêng căm đây có ý nói căm của bánh xe luân hôi. 


Vân: Theo lời Ngài dạy làm cho tôi cảm tưởng luân hôi là một cái 
xe, có thùng xe, gọng và bánh xe, nên có căm xe v.v... Vậy xin Ngài 
vui lòng chỉ dạy. 


Đáp: Ông tưởng tượng như thế thật đúng, căm của bánh xe luân 
hôi đem chúng ta đi quanh quân trong Tam giới. 


54 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§<9> 


Vấn: Nếu Ngài dạy vậy xin Ngài cho phép tôi hỏi Ngài kỹ lại. 
Bạch Ngài, nêu có căm thì dĩ nhiên phải có đùm, có niên, có cây dí 
và có thùng xe. Vậy xin Ngài ví dụ cho đủ một cái xe cho tôi biệt 
thêm. 


Đáp: Có Già, Bịnh, Chết là Vành. Vô minh, Cảnh giới, Ái dục là 
Đùm. Tập hội họp những sự khổ và phiền não trần (Asava) là cây 
Dí. Có mười pháp là: Hành, Thức, Danh, Sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, 
Ái dục, Thủ, Hữu, Sanh là Căm. Có Sanh, Tử là Vành, có Tập và 
phiền não là Dí, thế là đủ cho thấy một cái bánh xe Luân hồi. Còn 
Tam giới là thùng xe. Vì vậy nên mới nói rằng: Các bậc A La Hán 
bẻ gãy những căm của bánh xe luân hồi. 


c£X⁄9> 
Vấn: Bạch Ngài, làm cách nào mới bẻ gãy được bánh xe luân hồi? 


Đáp: Người muốn bẻ gãy được bánh xe luân hồi phải đứng trên 
đất cứng, đất đây là Giới. Hay chân thật là cứng là Tỉnh tấn. Tay trái 
cầm cái bánh xe cho thật chắc, ấy là đức tin. Tay mặt cầm cái búa 
thật bén, búa ấy là Trí tuệ. Khi ấy mới chặt ra từng đoạn, từng mảnh 
vụn, không cho còn vành, đùm v.v... nữa, thì nó không thể nào ráp 
lại thành bánh xe được. 


Người tiêu diệt được bánh xe luân hồi bằng đức tin, Giới 
tỉnh tấn, Trí tuệ mà tự người ấy đã tạo ra từ vô số kiếp. Người mà bẻ 
được bánh xe luân hồi gọi là A La Hán. Bậc đã được quả A La Hán 
cũng gọi là "Jatikkhayam patto" nghĩa là bậc đã đi đến nơi không 
còn sanh. 


85 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Xin Ngài giải cho tôi rõ câu thứ ba nói: là đẳng đáng cho 
chúng sanh cúng dường. 


Đáp: Đại khái nói rằng: Đức A La Hán là đắng không còn phiền 
não đã bẻ gãy bánh xe luân hồi, là bậc đáng thọ lãnh sự lễ bái và 
cúng dường của nhân loại. Chỉ có bậc đó mới là phước điền của 
nhân loại. 


c9» 


Vấn: Còn câu thứ tư dạy rằng: đức A La Hán không hề làm tội lỗi 
nơi khuât tịch, ây có ý dạy thê nào? 


Đáp: Một khi người làm tội lỗi hoặc nơi đô hội hay nơi khuất tịch 
đều do nơi lòng dẫy đầy phiền não. Riêng các đắng không còn phiền 
não thì không bao giờ muốn làm quấy hoặc không bao giờ làm 
trong khi quên mình hay không bao giờ làm bằng cách vô ý. Ví như 
người đã ăn no rồi không khi nào biết thèm gì mặc dầu đồ ăn ấy có 
ngon đến đâu cũng không thể dùng thêm được. Còn người phàm 
như chúng ta dẫy đầy phiền não ví như kẻ đã quá đói thấy cái gì có 
thê ăn được là ăn ngay không từ một vật gì; đây ý nói chúng ta là 
người nhiều phiền não như người đói gặp điều tội nào nơi đô hội 
hay nơi khuất tịch cũng không từ. 


cœ<6%<9> 


Vấn: Bạch Ngài, tiếng "Phật" nghĩa là chi? Tiếng âm hay tiếng 
Việt? 


Đáp: Tiếng "Phật" là tiếng âm của Phạn ngữ. Nếu đọc nguyên là 
Phật Đà, nguyên ở chữ "Buddhã" ra. Phật Đà nghĩa là Giác Ngộ, 
nghĩa là hiểu thông mọi lẽ trong Trời Đất. Cũng còn nhiều nghĩa 
nữa. 


S6 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9> 


Vân: Bạch Ngài, nêu còn nhiêu nghĩa nữa xin Ngài vui lòng giải 
luôn cho chúng tôi biệt. 


Đáp: Ông muốn vậy thì tôi cũng giải cho ông hiểu được, nhưng 
tôi không thê giải theo „U QUỐC vì SỐ Khả thê tìm đủ nghĩa của 


¬ 


ra tiếng Việt thôi. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, không sao, miễn là Ngài giải bằng tiếng Việt cho 
chúng tôi hiệu được là xong chuyện, vì tôi là người mong học triệt 
lý chớ không học từ ngữ hay văn chương. 


Đáp: Phật Đà (Buddhäa) có mười lăm nghĩa khác nhau là: 


I. Bujjhitã saceänti nghĩa là Ngài là đắng hiểu rõ những 
sự thật (ý nói hiểu rõ Tứ diệu để). 

2. Bodhetä pajãyäti nghĩa là Ngài kêu gọi chúng sanh, dạy 
cho chúng sanh hiểu rõ sự thật mà Ngài đã hiểu. 

3. Sabbaññutãya nghĩa là Ngài thông thấu rõ mọi lẽ trong 
Tam thê không thầy chỉ dạy. 

4. Sabbadassävitäya nghĩa là Ngài thông thấu rõ mọi lẽ 
trong Tam thế. 

¬ã Anaññaneyyatäya nghĩa là Ngài giảng giải cho chúng 
sanh thấy và biết rõ Niết Bàn. Ngài thông hiểu những 
pháp mà chúng sanh trong Tam giới không thể hiểu 
được. 

6. Visavitäya nghĩa là Ngài có đầy đủ trí nhớ. 

Khinãsavasaikhãtena nghĩa là Ngài diệt tận vi trần. 

§. Nirupakkilesasaäkhãtena nghĩa là Ngài là đắng hoàn 
toàn trong sạch không còn bị phiền não làm nhơ bắn. 

87 


" 


Ba Ngày Luận Đạo 


Vân: 


Đáp: 


Vân: 


dẫn? 


5. 


10. 


II. 


12. 


l5. 


14. 


l5, 


Ekantavitarägoti nghĩa là Ngài đã hoàn toàn xa lìa 
Tham ái. 

Ekantavĩtadosoti nghĩa là Ngài hoàn toàn xa lìa phiền 
não là Sân, Hận. 

Ekantavĩtamohoti nghĩa là Ngài hoàn toàn xa lìa phiền 
não là S1 mê. 

Ekantanikkilesoti nghĩa là Ngài hoàn toàn không còn 
một vi tế phiền não nào trong tâm Ngài cả. 
Ekãyanamaggam gatofi nghĩa là Ngài là đắng đã đi 
trên con đường đi một mình (con đường này ngụ ý chỉ 
Bát Chánh Đạo). Con đường đi đến Niết Bàn. 

Eko anuftaram sammäãsambodhim abhisambuddhoti 
nghĩa là tự Ngài ngộ lấy pháp Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Abuddhivihatattä buddhipafilabhä nghĩa là Ngài diệt 
trừ sự tối mê bằng sự Giác nsộ. 


c9» 


Bạch Ngài, sự cố thù, húng hiếp, thù nghịch, hại người mà 
phát sanh lên là do một nguyên nhân nào? 


Do nơi sự ganh tỊ và bỏn xẻn. 


c9» 


Ganh tị và bỏn xẻn sanh lên là do nơi một pháp nào hướng 


Bởi sự thương và ghét trong các pháp hành. 


c9» 


S8 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Sự thương và ghét trong các pháp hành sanh lên do nơi đâu? 


Đáp: Do nơi sự ham thích trong Ngũ trần. 
c9» 
Vấn: Sự ham thích trong Ngũ trần sanh lên do nơi đâu? 
Đáp: Do nơi sự hằng suy nghĩ trong các ác pháp. 
<9» 
Vân: Sự suy nghĩ trong các ác pháp phát sanh lên do nơi đâu? 


Đáp: Bởi các pháp ác làm cho tâm ta có tham muốn, Ái dục, Ngã 
mạn, Tà kiến. Ái dục là nguyên nhân làm cho ta say mê trong sự 
yêu thương tình ái, luôn luôn muốn được an vui về nhục dục. Ngã 
mạn là nguyên nhân làm ta chấp lấy thân Ngũ uẫn này và chấp 
trong khi tuổi còn trẻ hay là già tùy theo tuổi, vì người chấp rằng: 
tuổi ta còn trẻ là tuổi vui chơi, vì vậy họ không cần lo làm việc lành 
hay tu hành gì cả. Còn các bực có tuổi thì họ lại nói rằng: Tuổi này 
mà còn tu hành gì kịp nữa, tuổi này ta đã hiểu đời lắm rồi không aI 
dạy ta nữa. Vì vậy các ông không chịu ai giảng giải chỉ hết. Ngoài 
ra còn chấp: ta là hạng quý phái, sang giàu, có quyền chức, có thế 
lực. Còn tà kiến làm cho ta nhìn thấy phải ra trái, trái ra phải. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, muốn tiêu trừ các pháp ấy phải làm thế nào? 


89 


Ba Ngày Luận “H0 

Đáp: Phải cố găng vun trồng thiện pháp. và cô diệt trừ các ác pháp 
(Nếu muốn hiểu rõ thêm xin xem lại quyền Đề Thích Vấn Đạo của 
tôi đã ấn tống). 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, theo tôi thiết tưởng chúng ta ai cũng có Phật 
tánh thì chúng ta hãy cố tìm cho ra cái tánh ấy là được chớ có khó gì 
và cái tu cũng không phải phiền phức nhiều chuyện dông dài quá, 
nào là phải biết pháp này, pháp nọ, tôi tưởng tu tất là xong. 


Đáp: Ông nói nghe có lý lắm, tôi mà không hiểu theo lẽ đạo cũng 
mê theo lý thuyết của ông. Nhưng ông cho tôi hỏi lại câu ông vừa 
nói, rồi tôi trả lời câu ông hỏi, ông có bằng lòng không? Tôi hay là 
ai là người học Phật đều biết tiếng Phật nghĩa là Giác mà nếu chúng 
ta có Phật Tánh sao còn sĩ mê? 


c<§»<9> 


Vấn: Vì bị Vô minh che đậy, ví như hòn ngọc bị chất đá bao kín, 
làm cho chúng ta không thấy được hòn ngọc bên trong. 


Đáp: Ông nói thật là có lý, nhưng hai pháp Giác và Mê là hai 
pháp tương phản nhau, không thể đi chung nhau được. Nếu còn mê 
thì không có giác, mà khi đã giác rồi thì không còn mê nữa, cũng 
như khi có sáng đến thì không thế nào ông tìm cho ra cái tối, mà khi 
đã tối thì làm gì có sáng. Đây xin ông vui lòng giải cho tôi nghe. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, khi tánh nết chưa được hoàn toàn thì làm sao lại 
không mê? 


90 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Vì bởi tánh nết chưa hoàn toàn nên chưa gọi là Phật Tánh 
được. Xin ông nghe tôi ví dụ thêm, nếu trời sáng thì nói sáng, bằng 
tối thì ta nói tối, còn mờ mờ thì ta gọi là mờ mờ, chớ có ai nói mờ 
mờ là sáng được không? Theo ông nói thì có thể làm cho người mới 
hiểu Đạo họ nghĩ rằng: Họ là một vị Phật không cần phải tu làm gì. 


c<£»<9> 


Vân: Bạch Ngài, nêu không có Phật Tánh, sao lại biệt suy nghĩ 
mọi việc, làm mọi việc? 


Đáp: Thế thì ông còn nhiều ngộ nhận lỗi lầm trong Phật giáo và 
ông quên những đoạn giảng giải lúc ban đầu về tâm rồi. Tâm nghĩa 
là suy nghĩ và làm các việc, nêu không có tâm thì thân chỉ là một cái 
xác thôi, không làm gì được. Còn nếu ông nói về hiểu thì đó lại là 
thức, là một nguyên nhân khác nhau. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, thật ra tôi ít hiểu đạo nên câu hỏi không được 
chu đáo mà bị Ngài chận đứng chớ sự thật ý tôi muốn nói rằng: Sự 
biết sợ tội lỗi làm lành, lánh dữ, chớ không ngụ ý cái biết của Tâm 
hay của Thức. 


Đáp: Nếu ông nói vậy đặng chữa cái lý của ông nhưng cũng còn 
chưa trúng, vì khi ta biết làm những điều phải, tránh những việc 
quấy là do nơi tâm thiện đi với thiện tâm sở là Tầm (thiện tâm sở 
Tàm) nghĩa là thẹn và hồ với tội lỗi. Húy (thiện tâm sở Quý) là kinh 
sợ điều tội lỗi. Khi có hai pháp nói trên thì tâm không dám làm tội 
lỗi chớ kỳ thật đó không phải là Phật Tánh. 


c9» 


9] 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, nếu không có Phật Tánh, vậy làm sao có chúng 
sanh sanh lên được? 


Đáp: Chúng sanh mà sanh lại đây không phải là do nơi Phật Tánh 
mà trái lại do nơi Vô minh. 


c<§»<9> 


Vấn: Tại sao sanh lại do nơi Vô minh? Đức Thế Tôn có thuyết nƠI 
nào không hay là tự Ngài thuyết lấy? 


Đáp: Ông có biết rằng: Trước khi thành đạo đưới cội Bồ đề, đức 
Thế Tôn quan sát trông thấy những gì không? 


<9» 
Vấn: Bạch Ngài, không, vì vậy nên tôi xin Ngài hoan hỷ chỉ giáo. 


Đáp: Vì vậy nên ông tưởng tôi nói theo ý kiến của tôi, một Phật tử 
chơn chánh không bao giờ dám nói theo ý kiến của mình. Vậy tôi 
xin cho ông thấy rằng: Khi thành đạo Đức Phật quan sát về Thập 
nhị nhân duyên, cũng gọi là Thập nhị duyên khởi, nghĩa là mười hai 
nguyên nhân sanh ra chúng sanh. 


Thập nhị duyên khởi ấy là: 


Vô minh sanh ra Hành. 
Hành sanh ra Thức. 

Thức sanh ra Danh Sắc. 
Danh Sắc sanh ra Lục Nhập. 
Lục Nhập sanh ra Xúc. 

Xúc sanh ra Thọ. 


Ấy on Độ tội c3 


92 


Ba Ngày Luận Đạo 
7. Thọ sanh ra Ái. 
8. Ái sanh ra Thủ. 
9. Thủ sanh ra Hữu. 
10. Hữu sanh ra Sanh. 
11. Sanh sanh ra Lão, tử, đau đớn, than vãn, khổ não, buồn 
rầu, thất VỌNE. 


Sau ây Ngài mới quán tưởng ngược lại răng: 


Nếu Vô minh diệt thì Hành ắt diệt. 
Nếu Hành diệt thì Thức ắt diệt. 
Nếu Thức diệt thì Danh Sắc ắt diệt. 
Nếu Danh Sắc diệt thì Lục Nhập ắt diệt. 
Nếu Lục Nhập diệt thì Xúc ắt diệt. 
Nếu Xúc diệt thì Thọ ắt diệt. 
Nếu Thọ diệt thì Ái ắt diệt. 
Nếu Ái diệt thì Thủ ắt diệt. 
Nếu Thủ diệt thì Hữu ắt diệt. 
. Nếu Hữu diệt thì Sanh ắt diệt. 
. Nếu Sanh diệt thì Lão, bịnh, tử, than vãn, khổ não, buồn 
rầu, thất vọng ắt diệt. 


NT U K C th nề VU lệ 


—. C 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài dạy câu Phật ngôn như vậy thì tôi không 
biết nói sao nhất là tôi là người căn cơ thấp kém không thể hiểu hơn 
những gì mà tôi đã hỏi Ngài. Nhưng theo Ngài thì Ngài không nhìn 
nhận cái thuyết Phật Tánh, phải vậy không? 


Đáp: Phải thật vậy và tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng: Chúng 
sanh là chúng sanh, chúng sanh làm sao có Phật Tánh được? 


c<£»<9> 


93 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, nếu không có Phật Tánh, thì làm sao có chúng 
sanh, vậy chúng sanh từ một lý do nào sanh lại? 


Đáp: Như tôi vừa nói với ông răng: Từ Vô minh sanh lại, thưa 
ông, ông đã quên rôi sao? 


c£&X⁄9> 
Vấn: Vậy xin Ngài cho tôi hiểu rõ chữ Vô minh nghĩa là gì? 


Đáp: Tiếng "Vô minh" dịch từ tiếng Phạn là "Avijjã". Tiếng 
"Avijjã" mới có từ ngày đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ đề chớ 
trước ngày ấy không ai biết tiếng "Vô minh (Avijjã)" ấy cả. Vậy tôi 
xin giải theo Phạn ngữ. Chữ "Avijjã" chia ra làm hai phần là "A" và 
"Vijjã". "A" nghĩa là Không, "Vijjã" nghĩa là Hiểu. "Avijjã" nghĩa 
là không phân biệt và không hiểu theo lời Phật dạy thì, vật chi 
không nghe, không thấy, không biết, không phân biệt đều gọi là 
"Añana", "Adassanam” hay cũng gọi là "AviJJjã" nghĩa là Vô minh. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, có lẽ Ngài muốn ngụ ý nói chúng sanh không 
trông thấy pháp Tứ Đề nên gọi là Vô minh chăng? 


Đáp: Ây là cái Vô minh Cũ, hay tạm gọi là Vô minh chớ kỳ thật 
nó chỉ là hiện ảnh của Vô minh thôi, chớ không phải thật là Vô 
minh cũng gọi nó là Si mê. Theo kinh thì thường gọi đó là Š¡ mê 
thuộc về Tam độc chớ không bao giờ gọi là Vô minh cả. Tại sao 
vậy? Vì con người còn biết thương, ghét, buồn, tham, giận v.v... nên 
không thể gọi là Vô minh, mà gọi là Si mê. Vì họ không thấy lý của 
Tứ Đề. Còn cái Vô minh mà tôi nói với ông đây là cái Vô minh là 
cái Vô minh thật, ý tôi muốn nói cái Vô minh không biết gì hết, hay 
nói cho dễ nghe là cái Vô minh mới. 


94 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9»> 


Vấn: Vậy thì lại còn có cái Vô minh cũ; Vô minh mới hay là Vô 
minh tạm gọi nữa thật là phiên phức quá. Song xin Ngài giải rõ cho 
tôi hiệu hai cái Vô minh ây khác nhau như thê nào? 


Đáp: Vô minh mới là đất, nước, gió, lửa, vì những chất ấy không 
biệt thương, ghét, đau, khô v.v... ví như sắt mới đem từ mỏ lên chưa 
lọc xong nên chưa dùng vào đâu được. 


c9» 


Vân: Bạch Ngài, nêu nói Tứ đại là Vô minh không có cái biệt tại 
sao lại sanh ra con người có cái biêt được, nêu không có Phật tánh? 


Đáp: Một khi Tứ đại hội họp lại gọi là Hành, khi Hành ấy đi tới 
mức hoàn toàn rồi thì lại có Thức nghĩa là lúc biết cử động, khi nó 
cử động được thì nó có hai pháp gọi là Danh, Sắc v.v... như Thập 
nhị duyên khởi mà tôi đã nói xong. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài giải vắn tắt quá chúng tôi không thể hiểu 
nôi xin Ngài vui lòng chỉ dạy cho rõ thêm. 


Đáp: Xin Ông cho tôi biết: Ông có từng thấy, những con thú nào 
sanh lên do nơi những chất như lá cây hay không? 


c9» 


95 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vấn: Bạch Ngài, có, chính tôi lúc nọ có gặp con cào cào sanh bởi 
đọt cây trứng cá, tôi thấy rõ ràng cái đầu nó còn dính với cọng, tôi 
lấy làm lạ có hỏi nhiều người, có người bảo rằng: Đó là chuyện 
thường. Tôi còn hỏi nhiều người học thức thì lại bảo: Đó là do nơi 
một con cào cảo đẻ trứng trên đó nên nó mới sanh ra được, mà Ngài 
nghĩ coi tin các ông ấy sao được, vì chính tôi trông thấy cái đầu của 
nó còn dính nơi cọng trứng cá, mà hơn nữa tôi thấy ô cào cào chớ 
không thấy trứng cào cào bao giờ. Tôi còn thấy hai cái cánh của nó 
còn là cái lá cây một bên khúc trong coi như cái cánh, bên ngoài 
còn là lá. Sau lại tôi còn gặp cái mình là con cào cào, còn cái đầu 
chưa có cái mình cũng còn dính với cái cọng cây trứng cá. Lại nữa, 
hồi tôi về thăm nhà, ở nhà tôi có người bạn đi bắt cá mò nhằm một 
con lươn mà kéo hoài không ra, y tức giận lấy dao cắt đứt đem ra thì 
cái khúc trong là rễ của cây lăng, ngoài là đuôi con lươn. Tôi nghĩ 
không lẽ lươn lại đẻ khúc trứng dính ở rễ cây rồi lại sanh ra lươn. 


Còn một chuyện lạ nữa là con đường từ Vientiane đi Luang 
Prabang có một đoạn rừng toàn một thứ cây gọi là cây sinh, nếu 
năm nào cây ấy trổ bông thì khổ lắm, không biết hàng triệu con 
chuột từ đâu đến ăn hại mùa màng không làm sao trừ diệt cho kịp. 
Sau người ta tìm ra biết rằng: Những con chuột tai hại ấy sanh bởi 
bông cây sinh. Ngài thử nghĩ coi nếu nói chuột đẻ thì những năm 
cây ấy không trổ bông sao không có giống chuột Ấy, còn nói chuột 
là giống sanh mau đẻ lẹ thì làm gì trong một lúc sanh hàng triệu 
con, đành rằng chuột đẻ nhiều, nhưng cái nhiều có giới hạn chớ 
nhiều gì không thể ức đoán được vậy. Nên những gì mà tôi thấy thì 
tôi tin chắc vậy, mình cũng có thể tin các ông ấy nhưng có chỗ mình 
phải dùng trí mà phán đoán chớ làm sao tin càn được. 


Đáp: Theo ông thì ông tin rằng: Lá cây trứng cá, rễ cây lăng và 
bông cây sinh thành ra những con thú mà ông nói có phải vậy 
không? 


96 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, tai sao thì tôi không biết, chớ tôi thấy sao thì tôi 
tin vậy, mặc dâu có ai nói tôi ngu tôi cũng chịu. 


Đáp: Vậy thì tôi xin hỏi ông lá cây trứng cá, rễ cây lăng và bông 
cây sỉnh kia có Phật Tánh không? 


c<§»<9> 


z 
LŠ 


Vấn: Bạch Ngài, những cái ấy đều không có Phật Tánh. 


Đáp: Thế là tự ông nhận rằng: Những vật ông nói không có Phật 
Tánh mà sanh lại những con thú ông vừa kê, thì ông suy nghĩ kỹ 
theo Thập nhị duyên khởi ông sẽ thấy rõ là Vô minh sanh ra chúng 
sanh. 


c<£<9> 


Vân: Bạch Ngài, tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao trước kia là Vô 
minh rôi họp lại gọi là Hành, rôi lại Thức v.v... như Ngài đã giảng, 
rôi Thức từ đâu đên? 


Đáp: Vậy tôi xin thí dụ này không có tánh cách khoa học: xương 
cá khô, rau dên, lá mông tơi, măng, mướp, bắp xắt ra rôi nâu chung, 
khi nó chín, vật ây có tên là gì? Nó là thức chi? 


c<§»<9> 


Vân: Người ta gọi là canh Xiêm lo, nó là một thức ăn của người 
Việt. 


97 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Tại sao lại gọi là canh Xiêm lo mà không gọi là xương cá 
khô nấu mướp v.v..., nếu ta lấy ra một hai món, ta có thể gọi là canh 
Xiêm lo được hay không? 


Vân: Bạch Ngài, không. 
Đáp: Tại sao vậy? 

c<§9»> 
Vấn: Vì không đủ chất cho thứ canh ấy. 


Đáp: Đây là một ví dụ cho ông thấy rằng: Nếu trong Tứ đại mà 
thiếu một chất nào thì cũng không thế nào cấu tạo ra được. Như ở 
những xứ lạnh thì những loại kiến, mối, ruồi có rất ít vì nó thiếu 
nguyên nhân cấu tạo cho phát sanh lên. Khi những Vô minh ấy cấu 
tạo rồi dần dần nó lại thành ra có thức như tôi đã giải cho ông nghe 
trong Thập nhị duyên khởi. 


c<£<9> 


z 
^ 


Vấn: Nếu Ngài dạy thế thì phải cần có Thức nữa mới được chớ? 


Đáp: Vậy canh Xiêm lo cần phải có một chất chỉ nữa mới gọi là 
canh Xiêm lo không? 


Vấn: Bạch Ngài, không. 
98 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Thì cũng như tôi đã ví dụ có Tứ đại thì đã đủ rồi không cần 
có gì thêm nữa. 


c9» 
Vấn: Nếu dạy như Ngài thì không có Phật Tánh sao? 


Đáp: Theo tôi hiểu thì không có, vì như tôi đã nói với ông rằng: 
Phật nghĩa là Giác, mà một khi người đã Giác thì hoàn toàn không 
còn mê say trong Ngũ trần nữa. Nếu nói là người có Giác mà còn bị 
Vô minh bao bọc thì mâu thuẫn quá. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài dạy vậy tôi nghe vậy, nhưng còn có chỗ tôi 
nghi ngờ là tôi có xem kinh có chỗ Phật dạy rằng: Chúng sanh là 
Phật vị lai. Vậy có nghĩa là sao, bạch Ngài? 


Đáp: Lẽ cố nhiên chúng sanh nào muốn thành Phật thì phải noi 
theo con đường của chư Phật đã thành từ vô số kiếp, là phải hành 
theo pháp Ba-la-mật của Ngài thì sẽ thành Phật. Có khi nào ông 
thấy trong đoạn kinh nào nói: Người không tu mà thành Phật 
không? Ông hãy thử nghĩ có một ông kỹ sư kia tìm thấy một mỏ sắt 
tốt, ông ấy có thê nói rằng: Đây là kho khí cụ của ta. Mà chính ô ông 
ấy không khai mỏ ấy và đem về lọc lại rồi tạo ra khí cụ. Nếu ông ấy 
không khai mỏ và không biến chế, ông ta có được khí cụ không? 
Điều này ví như chúng ta không tu thì không thê thành giống gì 
được hết; phải tu mới thành chớ. 


c<£<9> 


99 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Nếu nói như Ngài thì chúng sanh đi từ cái Vô minh tới cái 
Minh, phải không? 


Đáp: Phải đúng vậy. 
c<£X%<9> 
Vấn: Bạch Ngài, nếu Ngài nói vậy, Ngài lấy chi làm bằng? 


Đáp: Như tôi đã nói với ông nhiều lần rằng: tôi dựa vào Thập nhị 
duyên khởi làm tài liệu. 


c9» 


Vấn: Ngài nói sao tôi cũng vẫn còn nghi ngờ vì tôi lây làm lạ là 
tại sao chúng sanh đi từ cái Vô minh tới cái Minh được? 


Đáp: Ông nghĩ sao, người ta từ cái dốt đi tới cái khôn có được hay 
không? 


c9» 
Vấn: Bạch Ngài, tùy theo trường hợp, có thê được lắm chớ. 
Đáp: Vậy tùy theo trường hợp, là trường hợp như thế nào? 
c9» 


Vấn: Nếu chúng ta dốt có thể vào trường học trở nên người thông 
minh được chớ. 


100 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Thì cũng như từ cái Vô minh đi đến cái Minh được cũng 
không có gì lạ vậy, xin cho chúng ta được thầy hay bạn giỏi chỉ dạy 
cho thì có khó gì. 


c9» 


Vân: Nêu vậy xin Ngài giải thê nào cho tôi hiệu, điêu này tôi chưa 
hiệu được, nên tôi không thê tin được. Nhưng tôi không biệt làm 
sao hỏi cho rõ thêm được vì nó quá với sự hiệu biệt của tôi. 


Đáp: Đây là tại ông muốn tò mò hiểu những sự vô ích và quá sức 
tưởng tượng của ông. Phải chỉ ông tìm biết ba mươi bảy Nhân Sanh 
Quả Bồ Đề, rồi ông ráng hành theo, khi được viên mãn rồi thì tự 
ông trông thấy sự giải thoát. Vì những sự của ông biết không phải là 
nhân giải thoát chỉ tìm hiểu chơi mà thôi. Giờ tôi xin hỏi ông: 
Người ta có thể lấy nước mặn làm ra nước ngọt được không? 


c<§»<9» 
Vấn: Bạch Ngài, theo tôi tưởng thì được lắm chớ. 


Đáp: Thế cũng như Vô minh vậy, khi mà các bực cao thượng như 
đức Chánh Đắng Chánh Giác, Độc Giác dùng ba mươi bảy Nhân 
Sanh Quả Bồ Đề làm dụng cụ nấu nó thì nó lại thành cái Minh. Như 
người ta đem nước biển lọc hay nấu làm lại nước uống được vậy. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, Ngài dạy thế thật là chí lý nhưng phải chi Ngài 
cho thêm một ví dụ nữa. 


101 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Vậy cũng được, nhưng xin ông trả lời câu hỏi của tôi đã. 
Vậy ông có biệt người ta làm khô họ dùng chi muôi cá không? 


: 

Vấn: BạchN gài, họ dùng muối để muối cá. 

Đáp: Muối làm bằng gì vậy, hở ông? 
c9» 

Vấn: Bạch Ngài, bằng nước biển. 


Đáp: Vậy tại sao người ta không lây nước biên mà muôi cá lại lây 
muôi muôi cá? 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài, nếu dùng nước biển muối cá thì không phải 
phương pháp. 


Đáp: Tại sao vậy, thì nước biên cũng mặn mà cũng chính nó làm 
ra muôi kia mà? 


c<£<9> 


Vân: Đành vậy, nhưng khi nó còn là nước biên không thê đem 
muôi cá được vì nó ít chât mặn. 


102 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Vô minh ấy có thể ví như nước biển, nhưng nước biển 
không thể muối cá được mà phải dùng chất muối, mà chính chất 
muối lại lẫy từ chất nước biên ra. Cũng như các bậc có Trí tuệ nhất 
là đức Chánh Đẳng Chánh Giác biết dùng ba mươi bảy Nhân Sanh 
Quả Bồ Đề ép nấu Vô minh thành cái Minh được vậy. 


c<£»<9> 


Vấn: Thật hôm nay tôi chịu cách thuyết của Ngài. Nhưng tôi lấy 
làm lạ là ai ai khi nói gì cũng muôn cho người ta tin mình, còn riêng 
Ngài, tại sao Ngài lại bảo tôi khoan tin Ngài? 


Đáp: Sự tin vội là một tai hại cho mình sau này, chăng hạn 
chuyện gì dầu lớn hay nhỏ ta cũng phải dùng Trí tuệ suy nghĩ kỹ 
trước rồi hãy tin. Lắm khi người ta nói một câu chuyện nghe có lý 
nhưng lại không đúng với sự thật. Mặc dầu đức Thế Tôn là đắng 
hoàn toàn giác ngộ mà Ngài cũng vẫn dạy chúng sanh hãy suy nghĩ 
lời Ngài cho chu đáo rồi sẽ tin theo. 


c9» 


Vấn: Thật hôm nay tôi chịu cách thuyết của Ngài. Nhưng tôi lấy 
làm lạ là ai ai khi nói gì cũng muôn cho người ta tin mình, còn riêng 
Ngài, tại sao Ngài lại bảo tôi khoan tin Ngài? 


Đáp: Sự tin vội là một tai hại cho mình sau này, chẳng hạn 
chuyện gì dầu lớn hay nhỏ ta cũng phải dùng Trí tuệ suy nghĩ kỹ 
trước rồi hãy tin. Lắm khi người ta nói một câu chuyện nghe có lý 
nhưng lại không đúng với sự thật. Mặc dầu đức Thế Tôn là đắng 
hoàn toàn giác ngộ mà Ngài cũng vẫn dạy chúng sanh hãy suy nghĩ 
lời Ngài cho chu đáo rồi sẽ tin theo. 


c9» 
103 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vấn: Thật ra tôi muốn học và hỏi những gì tôi nghi ngờ từ bấy 
lâu, nhưng không gặp được ai là bực thông hiểu đạo lý rốt ráo để 
chỉ dạy cho, hôm nay gặp Ngài tôi lấy làm thỏa thích hỏi những 
chuyện ngoài vấn đề của một người tại gia cư sĩ. Vậy bây giờ xin 
Ngài vui lòng dạy cho chúng tôi biết cách thực hành của một người 
cư sĩ làm thế nào. Cư xử làm sao đúng theo lời Phật dạy, đem hạnh 
phúc lại cho gia đình. 


Đáp: Phật có dạy nhiều nơi trong Tạng Kinh về phận sự của người 
cư sĩ; nếu người ta có công sưu tầm có thể viết ra một quyên đề 
người cư sĩ hành theo gọi là Luật Tại Gia. Tôi không thể giải hết nơi 
đây cho ông nghe, nhưng tôi chỉ xin nói những gì tôi còn thuộc 
được. 


Vậy bôn phận người tại gia phải đôi với cha mẹ có năm điêu 


1. Nesam bharanam: nuôi dưỡng cha mẹ. 

2. Nesam kicca karanam: làm tất cả các việc để giúp cha 
mẹ. 

3. Kulavamsathapanam: gìn giữ thanh danh của gia đình, 
không làm mất thê thống của gia đình và giữ gia tài của 
cha mẹ để lại. 

4. Dãyajjapatipajjana: làm cho ra người đáng thọ hưởng 
di sản của cha mẹ để lại. 

5. Dakkhinänuppadänam: khi cha mẹ quá vãng phải lo 
làm phước hồi hướng đến cho cha mẹ. 


Bôn phận làm cha mẹ đôi với con có năm điêu: 


I1. Pãpã nivãrenti: ngăn câm con không cho làm điều tội 
lỗi. 
2. Kalyãäne nivesenfi: dạy con làm những việc lành. 


104 


Ba Ngày Luận Đạo 


3. 


4. 
5. 


Sippam sikkhãpenti: cho con học các thiện nghiệp (các 
nghề chơn chánh). 

Samaye đdãyajjam niyyädentfi: tùy thời chia của cho. 
Patirũpena dãrena samyojenfi: làm lễ sính hôn cho 
con tùy theo gia đình của mình (ý nói môn đăng hộ đối 
và cũng tùy theo trường hợp). 


Người bạn lành đáng cho ta giao tiếp phải có bốn pháp là: 


Upakärako: người bạn có ơn với fa. 
Samãnasukhadukkho: người bạn cùng chia vui khổ với 
ta. 

AtthakkhãyT: người bạn thường chỉ những điều hữu ích 
cho ta và dạy những điều tai hại cho ta lánh. 
Anukampako: người bạn thường giúp đỡ những lúc ta 
hữu sự. 


Hơn nữa người bạn đáng cho ta giao tiếp có năm pháp như 


Dãnena: chia tiền của cho. 

Piyavajjena: thường nói lời dịu ngọt mà hữu ích cho ta. 
Atthacariyä: làm sự lợi ích cho ta, nghĩa là thường giúp 
đỡ ta mọi việc. 

Samãnattatã: có sự hành vi chơn chánh. Ý nói rằng: 
Khi giúp bạn thì giúp bằng lòng chơn thật chớ không 
mong vụ lợi, hoặc mong bạn trả ơn, mặc dầu là một 
chuyện gì. Và bao giờ người bạn ấy cũng có một tư 
tưởng tương đồng không phản bội. 

Avisamvädanatä: không bao giờ lừa đối bạn. 


Người không đáng cho ta làm bạn có bốn điều mà ta có thê 
nhận thây là: 


105 


Ba Ngày Luận Đạo 


1. 


Aññadatthuharo: người bạn chỉ biết tìm sự lợi ích riêng 
cho mình. Ý nói người vụ lợi. 

Vacĩparamo: chỉ nói tốt ở miệng. 

AnuppiyabhänT: chỉ nói xu bợ. Ý nói không bao giờ chỉ 
trích cái quấy của bạn mặc dầu biết đó là quấy. 
Apãyasahäyo: người bạn dẫn mình tới nơi phá sản. Ý 
nói người bạn ấy thường rủ mình đi đến nơi sòng bạc, 
hay quán rượu v.v... 


Khi ta chọn được bạn lành ta phải đối xử với bạn ta đúng 
theo năm pháp này là: 


Dãnena: phải cho đồ nên cho. Ý nói cho trong khi bạn ta 
thiếu món ẫy. 

Atthacariyäya: làm sự hữu ích cho bạn. Ý nói giúp đỡ 
những gì mà bạn mình không biết hay không thể làm 
được. 

Piyaväcã: nói lời dịu ngọt và thành thật. Ý nói không 
bao giờ dùng lời thiếu nhã nhặn đối với bạn. 
Samäãnatfatäya: trung thành với bạn. 
Avisamvädanatäya: không nói dối bạn. 


Hơn nữa ta phải có thêm năm pháp đối với bạn hiền là: 


Pamattam rakkhanti: cố trông nom bạn khi người bạn 
ấy dễ duôi. Ý nói rằng: Khi ta trông thấy bạn ta chếnh 
mảng việc gì như làm những việc phi pháp hoặc say mê 
việc gì bỏ phế gia đình, ta có nhắc nhở. 

Pamattassa sãpateyyam rakkhanti: ráng trông nom 
săn sóc của cải của bạn khi người bạn trụy lạc mà ta 
chưa khuyên được. 

Bhifassasaranam honti: khi bạn ta có tai nạn ta có thê 
cho bạn ta nương nhờ được. 


4. Apadäsu na vijahanfi: không bỏ nhau trong khi hoạn 


nạn. 
106 


Ba Ngày Luận Đạo 
5. Aparapajam ca pi'ssa pafipijenti: quý mến tất cả họ 
hàng của bạn như của ta. 


Bồn phận người giúp việc đôi với chủ có năm pháp: 


1. Pubbuf{fthãyino: phải thức dậy làm việc trước chủ. 
._ Pacchãnipätino: khi làm việc nghỉ sau chủ. 

3. Dinnadäyino: chỉ lấy của chủ đã phát cho. Ý nói không 
tham lam, lẫy cắp của chủ. 

4. Sukatakammakärakä: càng lo làm công chuyện nhiều 
thêm. 

53. Ki(tavannaharä: ca tụng những việc làm của chủ ở mọi 
nƠI. 


Bôn phận của người chủ đôi với người làm công phải có 
năm pháp: 


I. Yathabalam kammantasamvidhãänena: cho người làm 
công làm những việc vừa theo sức họ. Ý nói không bóc 
lột nhân công. 

2. Bhattaveftanänuppadãänena: cho vật thực và tiền 
thưởng cho người làm công. Ý nói không vụ lợi, bỏn 
xẻn. 

3. Gilãnupatthänena: khi người có bịnh phải hết lòng săn 
sóc thuốc men, trông nom cho chu đáo. 

4. Acchariyänam rasanam samvibhãägena: cho người 
làm công ăn món ngon vật lạ. Ý nói không bỏn xẻn, cho 
ăn những đồ không ngon, không thay buổi ăn của người 
làm công. 

5. Samaye vossaggena: cho nghỉ làm việc hợp thời. Ý nói 
rằng khi có lễ vui chơi nên cho người làm công nghỉ để 
đi xem lễ. 


Bồn phận làm trò đôi với thây có năm điêu là: 


107 


Ba Ngày Luận Đạo 


1. 


"HH 


U(thãnena: đứng dậy tiếp đón thầy khi thầy đến. Hay 
bắt cứ trong trường hợp nào khi mình đang ngồi. 
Upatthãnena: vào hầu thầy theo thời. Ý nói rằng: Phải 
vào thăm viếng thầy khi thầy có giờ rảnh hay đau ốm, 
hoặc có công chuyện gì. 

Sussusãya: vâng lời chỉ dạy của thầy. 

Pãricariyäya: hầu hạ thầy. 

Sakkaccam sippuggahanena: khi học phải tỏ vẻ hết 
lòng kính trọng và chăm chú nghe lời giảng của thầy. 


Bồn phận làm thầy đối với trò có năm pháp là: 


SuvinTtam vinentfi: dạy trò rất chu đáo. 

Suggahitam gãhãpenti: tập dạy trò trở nên người tốt. 
Sabbasippasutam samakkhäãgino bhavanti: dạy không 
giấu nghề. Ý nói dạy hết những gì mình đã hiểu biết. 
Mittämaccesu pafivedenti: khen trò trước mặt bạn 
khác. 

Disäsu parittäanam karonti: tránh sự tai hại cho trò 
trong mọi nơi. Ý nói rằng để ý trông nom những nơi đi, 
chốn đến, chỗ ở của trò, không để cho trò vì nhẹ dạ, non 
lòng bị người cám dỗ, hay trụy lạc v.v... 


Bôn phận của người tại gia cư sĩ đôi với các bậc xuât gia có 
năm điêu là: 


1. 


Mettena kãyakammena: từ bi bằng thân. Ý nói rằng: 
Hằng giúp đỡ người xuất gia trong mọi trường hợp như 
bố thí, cũng dường. 

Mettena vacikammena: từ bi bằng khẩu. Ý nói rằng: 
Hằng dùng lời dịu ngọt nói với người xuất gia. 

Mettena manokammena: từ bi bằng tâm. Ý nói bao giờ 
cũng nghĩ thương hại người xuất gia và nghĩ đến sự giúp 
đỡ như bồ thí v.v... 


108 


Ba Ngày Luận Đạo 


4. 


5: 


Anävatadväratäya: không đóng cửa nhà. Ý nói rằng: 
Bao giờ cũng mở cửa tiếp đón các bậc xuất gia để giúp 
đỡ vật thực, thuốc men v.v... 

Anisãnuppadãnena: thường cúng dường đến các bậc 
xuất gia. 


Bôn phận người xuât gia phải đôi với cư sĩ có sáu điêu là: 


Papä nivärenti: răn dạy tín đồ không cho làm những 
điều tội lỗi. 

Kalyäne nivesenti: bắt buộc, khuyên bảo các người cư 
sĩ làm những việc lành. 

Kalyänamanasä anukampanti: giúp đỡ tín đồ bằng 
lòng từ bi. Ý nói giúp đỡ bằng lòng thương hại tín đồ, 
chớ không vì sự bắt buộc hay vì tư lợi. 

Assutam sãventfi: dạy tín đồ những pháp giải thoát mà 
tín đồ chưa từng nghe biết. 

Sutam pariyodapenti: những pháp nào tín đồ đã biết, 
giải rõ làm cho tín đồ hiểu rõ rệt hơn. 

Saggøassa magsam äcikkhanti: chỉ Thiên đàng cho tín 
đồ. Ý nói dạy cách hành đạo cho được an vui trong kiếp 
này và vị lai, khi không thể xuất gia hành đạo cao 
thượng. Ngoài ra người tín đồ Phật giáo cần phải biết 
cách sử dụng tiền, không lãng phí thái quá. 


Người tại gia cư sĩ phải xài tiền như thế này là: 


D>-001S0 ai 


Nuôi Cha, Mẹ, Vợ, con và giúp đỡ bạn bè. 

Giúp đỡ quyến thuộc. 

Xài trong những việc cần như trong khi bịnh hoạn. 

Cúng dường đến các bậc hành Phạm hạnh. (Người xuất 
gia). 


Làm năm điêu giúp đỡ là: 


109 


Ba Ngày Luận Đạo 
I. Ñãtibalim: chia tiền ra giúp quyến thuộc. 
2. Atithibalim: tiếp khách. 
3. Pubbapetabalim: làm phước hồi hướng đến những 
người hữu ơn với ta đã quá vãng. 
4. Rãjabalim: đóng thuế. 
5.. Devatäbalim: làm phước hồi hướng đến Chư Thiên. 


Lại còn có sáu cách xài tiên nữa là: 


Trả nợ cũ. 

Cho vay nợ mới. 
Trải trên mặt đất. 

Đồ xuống hồ sâu. 
Chôn cắt. 

Đồ vào miệng rắn hồ. 


SH on Đi ca 


c<§»<9> 


Vân: Bạch Ngài, trong sáu điêu ây có điêu tôi hiệu, có điêu không 
hiệu rõ được, xin Ngài vui lòng giải cho. 


Đáp: 1. Nợ cũ ý nói Cha, Mẹ. Vì chúng ta sanh ra và được lớn 
khôn có gia đình đều do nơi cha mẹ sinh dưỡng. Công ơn của hai 
người chúng ta không đo lường được. Cha thì lo chạy tảo, lo tần hầu 
tìm cho ra tiền để đem về lo cho con ăn học cho nên người, ngoài ra 
khi con khôn lớn còn lo gia đình, chắng những vậy lại còn chia gia 
tài cho, khi con đã lập gia đình rồi. Vì vậy nên đối với cha mẹ con 
là người thiểu nợ, cha mẹ là người chủ nợ. Vậy bốn phận làm con 
phải lo trả nợ cũ, ý dạy rằng: Phải ráng phụng thờ nuôi dưỡng cha 
mẹ cho hơn cái mà cha mẹ đã nuôi dưỡng ta. 


2. Cho vay nợ mới nghĩa là khi ta có con thì ta phải hết lòng 
nuôi dưỡng con, như tôi đã giải cho ông nghe trong đoạn của người 


110 


Ba Ngày Luận Đạo 
cư sĩ. Hơn nữa ta phải giúp đỡ quyến thuộc bất cứ bên vợ hay bên 
chông. 


3. Trải trên mặt đất, ý dạy phải đóng thuế cho nhà nước, 
đừng dễ duôi, vì chúng ta là công dân, có bổn phận phải giúp chánh 
phủ. 


4. Đỗ xuống hồ sâu, ý dạy rằng: những cái hỗ nào mặc dầu 
sâu đến đâu người ta cũng có thể lấp được, nhưng những cái hồ là 
mắt, mũi, lưỡi, tai, thân này không thế nào ai lấp cho nó đầy được. 
Như bụng ăn sáng trưa đói, ăn trưa chiều đói. Mắt xem sắc đẹp 
không bao giờ biết đủ, biết no v.v... Hàng cư sĩ là người còn gần với 
đời, chúng ta không thể nào tránh khỏi những điều đòi hỏi ấy, thì 
chúng ta cũng phải trả những cái món nợ ấy, nhưng cũng không nên 
trả thái quá mà có hại. 


5. Chôn cất để dành, có hai nghĩa là: 


1) Phải lo chia tiền để dành dưỡng già, ta không nên tin cậy 
ở con ta. Vì nếu gặp đứa con bắt hiếu thì không ai nuôi 
dưỡng ta. 

2) Làm phước như là bố thí cho người nghèo khó, cho kẻ 
xuất gia. Vì tiền của mà ta chôn cất nơi đâu cũng không 
kín vì vẫn còn bị trộm cướp, cháy, trôi, hay chúng ta 
chết rồi không thế nào đem theo được. Còn phước của ta 
làm có thể theo bên ta như bóng với hình; mặc dầu ta 
sanh ra nơi nào phước ấy cũng vẫn theo bên ta và hộ trì 
ta. 


6. Đỗ vào miệng rắn hỗ, ý nói rằng: phải có vợ, có tiền để 
mua sắm những vật cần thiết của họ, như đồ trang sức đừng đề thua 
kém chúng bạn. Khi các bà bị thua kém chúng bạn thì các bà buồn 
phiền chắc chăn trong gia đình không được yên vui. 


111 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9> 


Vấn: Thật Đức Phật dạy rất là chu đáo. Từ bao giờ đến bây giờ tôi 
có cái thành kiến là Đức Phật chỉ dạy người xuất gia thôi, không dè 
Ngài dạy người cư sĩ một cách chu đáo như thế này. Bạch Ngài, đây 
là đức Thế Tôn dạy người tại gia đối với gia đình còn như chúng tôi 
đối với xã hội phải làm thế nào? Xin Ngài vui lòng chỉ bảo. 


Đáp: Đối với xã hội, đức Thế Tôn dạy người cư sĩ phải có đủ bốn 
pháp là: 


1. Sacca: nói lời chân thật. 

Dama: tự dạy tâm mình. Ý nói phải biết suy nghĩ mọi 

việc trước khi hành động. 

Khanti: nhẫn nhịn. 

4. Cñga: dứt (xả tài). Ý nói đem của ra bố thí. Tiếng nói 
"Cãga" nghĩa là dứt có ý nghĩa cao thượng hơn tiếng nói 
"Dãna" có nghĩa là Bồ thí. Vì tiếng "Cãga" nghĩa là dứt, 
ý nói rằng khi làm một việc gì cũng không bao giờ nghĩ 
gì như muốn được phước để kiếp sau sang giàu v.v... 
Dứt đây có ý nói dứt lòng tham lam và muốn giải thoát 
thôi. 


_ 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ giải rộng cho chúng tôi hiểu 
thêm những lý lẽ cao siêu ấy. 


Đáp: 1. Sacea: sự chơn thật. Ý nói mọi việc hành động đều thành 
thật không lừa dối nghĩa là làm gì cũng đúng đắn không lẫn điều gì 
bí ấn. Ví như người tu không làm dáng bên ngoài để tín đồ nghĩ 
rằng: Mình là người có Giới đức, nhưng kỳ thật không có gì hết. 
Còn theo lý thì cố ý nói rằng: Đối với ai cũng đều thành thật, không 
có ý lừa đối hay làm chuyện bắt chánh. 

112 


Ba Ngày Luận Đạo 

2. Dama: tự dạy tâm. Nghĩa là biết đè nén khi tâm bị phiền 
não ám ảnh làm cho nhơ đục. Người có pháp Dama không bao giờ 
chịu để tâm bị ảnh hưởng của phiền não. Ý nói rằng người biết cách 
làm chủ tâm không khi nào chịu làm nô lệ, pháp đàn áp được tâm 
không cho làm ác ấy là Ghi Nhớ và Biết Mình. 


3. Khanti: nhẫn nhịn. Nghĩa là làm cho tâm không bực tức 
trong các trường hợp bị uất ức và không cho nó làm những tội lỗi 
Tham lam, Sân hận hay S1 mê. 


4. Cñga: dứt đã có giải ở đoạn trên rồi. Hơn nữa câu này có 
nghĩa là giúp đỡ người nghèo khô trong khi thiêu thôn mà không 
bao giờ mong người ây trả ơn. 


Đây là những biện pháp để đối với người đời, khi mà ta cư 
xử y như lời dạy trên thì sẽ được tât cả mọi người trong mọi từng 
lớp yêu mên kính vì. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài Phật pháp thì dạy rằng: TƯỜi tu Phật phải tin nơi 
nghiệp của mình, vì nghiệp nào thì quả ấy, mà tại sao tôi thấy có 
câu này: “Tận nhân lực mới tri thiên mạng”. Câu này có đúng theo 
Phật ngôn hay không? 


Đáp: Câu ấy không sai lời Phật đấy. Vì tôi hiểu như thế này. Chữ 
Thiên có nhiều nghĩa: Thiên có nghĩa là Trời. Thiên có nghĩa là Tự 
nhiên (thiên nhiên). Thiên nghĩa tất cả vạn vật hay là mọi việc phải 
nhờ vào nơi ấy. Còn nói về nghiệp thì cũng có nghĩa là vạn vật, vì 
vạn vật đều phải nhờ nơi nghiệp mới sanh ra được. Vì có câu Phật 
dạy rằng: Nghiệp là nơi sanh ra ta, Nghiệp là cha mẹ ta, Nghiệp là 
quyến thuộc ta. Câu Phật ngôn này làm cho rõ lý: Nghiệp là một sức 
mạnh, nhưng ta không nên ỷ lại vào Nghiệp mà không ráng sức 
mình. 
113 


Ba Ngày Luận Đạo 

Hơn nữa Đức Phật có dạy rằng "Viriyena dukkhamacceti": 
Tinh tấn làm việc là nguyên nhân làm cho ta thoát khổ. Khi ta cố 
làm việc mà không được kết quả mới thật là nghiệp của ta; chớ ta ở 
không đợi nghiệp thì chưa hiểu rõ đạo lý. Như có một kiếp nọ đức 
Bồ Tát tiền thân của đức Thích Ca sanh. làm con sóc ở ven rừng gần 
bờ biển, khi ấy con của sóc ấy bị té xuống biển chết. Hai vợ chồng 
nhà sóc cố găng tát cho cạn biển để tìm con, hai vợ chồng sóc chạy 
xuống biển nhúng đuôi xuống nước rồi đem lên rải trên bờ. Làm 
như thế từ ngày này đến ngày nọ làm động lòng đức Đề Thích, 
khiến Ngài không thể yên được nên hiện xuống hỏi sóc rằng: "Các 
người tát biển làm gì?". Sóc đáp: "Tìm con." Ngài nói: "Các người 
thiếu trí không biết biển rộng lớn là đường nào làm sao tát cho 
cạn?". Sóc đáp: "Đành rằng biển rộng nhưng sức cô gắng của chúng 
tôi ngày kia cũng có thể làm cho biển cạn được." Đức Để Thích 
nghĩ rằng đây không phải là chúng sanh thường, chắc là đắng Bồ 
Tát, vì vậy nên Ngài phát tâm tín thành trong sạch, vớt con lên trả 
cho đức Bồ Tái. 


Sau khi Bồ Tát thành Phật, Ngài thường dạy chúng sanh 
rằng: Con người nên cố tinh tấn làm việc thì sẽ được kết quả. Người 
tu biết cái nghiệp, tin cái nghiệp, nhưng không bao giờ để cho cái 
nghiệp. chỉ phối, nghĩa là luôn luôn chống với cái nghiệp, lúc nào 
cũng cố gắng thoát nghiệp, không nói đây là nghiệp mà nhắm mắt 
để mặc tình cho nghiệp đây đưa tới đâu thì tới. Vì những lý tôi nói 
trên nên tôi nghĩ rằng: Câu của ông hỏi ấy cũng đúng theo Phật 
ngôn. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài người tại gia cư sĩ hành theo những lời của Ngài 
dạy ấy đã đủ rồi hay còn hành những gì khác nữa? 


Đáp: Còn không biết bao nhiêu pháp mà người tại gia cư sĩ phải 

hành, nhưng những pháp mà tôi đã giải cho ông nghe chỉ là những 

pháp đối với đời thôi, chưa phải là pháp sanh làm chư Thiên, Phạm 
114 


Ba Ngày Luận Đạo 

Thiên hay là đến Niết Bàn. Người tại gia cư sĩ muốn cho hoàn toàn 
hơn phải tránh bôn điêu gọi là "Apaäyamukha" nghĩa là bôn điều tiêu 
hoại là: 


I. Itthidhut(o: người mê sắc (nghĩa là người mê theo đàng 
điểm). 

2. Surädhutto: người thích uống rượu (nghĩa là người say 

sưa cả ngày). 

Akkhadhutfo: người mê say cờ bạc. 

4. Pãpamitto: người có bạn ác (ý nói người chỉ biết giao 
tiếp với các bạn không tốt như kẻ cờ bạc, đàng điểm, 
rượu chè, v.V...). 


:" 


Bốn pháp này để ngăn ngừa người thiện tín không cho làm 
điều tội lỗi hay phung phí tiền bạc vô ích. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài trong lắm gia đình người vợ không biết kiêng nề 
chồng hay nói cho dễ nghe là không sợ chồng mà còn ăn hiếp 
chồng. 


Đáp: Có nhiều nguyên nhân. Nhưng có bảy điều làm cho người 
vợ coi thường chồng là: 


I. Ý có sắc đẹp. 
Ý có nghề có thê tự làm sanh sống được không nhờ vả ở 
chồng. 

3. Ý có của cải và quyến thuộc nhiều. 

4. Ý có con, vì khi có con, chồng thương không dám bỏ. 

5. Thấy chồng không có nghề nghiệp gì đáng kể, hằng sống 
nhờ nơi vợ. 

6. Người chồng thường bịnh hoạn không nhờ gì được. 


115 


Ba Ngày Luận Đạo 


Vân: 


VỀ 


Người chồng bỏ bê gia đình không làm tròn phận sự của 
cha và chồng. Hoặc chồng là người vũ phu lỗ mãng, 
thường hay chưởi mắng vợ con. 


c9» 


Bạch Ngài ngoài những pháp kể trên, người tại gia cư sĩ còn 
phải lo tu bổ những gì thêm? 


Đáp: Ngoài ra người tại gia cư sĩ không nên buôn bán năm thứ là: 


là: 


ra p9 


Satthavanijjä: bán vũ khí. 
Sattavanijj3: bán thú. 
Mamsavanijjäã: bán thịt. 
Majjavanijjã: bán chất say (rượu). 
Visavanijjã: bán thuốc độc. 


Ngoài ra người tu Phật phải có năm pháp này trong tâm ta 


Saddho hoti: có đức tin, tin ân đức Tam Bảo. 

STlaväã hoti: trì giới trong sạch. 

Akotuhalamangaliko hoti: không tin những chuyện dị 
đoan như đồng bóng v.v... 

Kammam paccefi no mangalam: tin nghiệp của chúng 
sanh trả của lại cho chúng sanh chớ không tin sự an lành 
do nơi thần Thánh nào ban bố cho. 


. Na ito bahiddhä dakkhineyyam gavesati, idha ca 


pubbakãram karoti: không tầm kiếm những bậc Thánh 
nhân nào ngoài các bậc Thánh nhân trong Phật pháp. 


Ngoài ra, đức Thế Tôn có dạy người tu Phật phải hành bốn 
pháp đề thắng người thù và làm cho gia đình được hạnh phúc là: 


116 


Ba Ngày Luận Đạo 

I. Akkodhena jine kodham: thắng người giận dữ bằng sự 
không giận dữ của mình. 

2.. Asädhum sãdhunä jine: thắng người xấu bằng lòng tốt 
và sự hành động tốt của mình. 

3. Jine kadariyam dãnena: thắng người bỏn xẻn bằng sự 
cho của mình. 

4. Saccena alikavädinam: thắng người giả dối bằng sự 
chân thật của mình. 


Khi người có bôn pháp kê trên thì được an vui mặc dâu ở 
nơi nào. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài một khi người như chúng tôi còn trong đời phải 
tiêp xúc với mọi người vậy đáng sợ hạng nào hơn hêt? 


Đáp: Nên sợ người ác nhiều hơn hết. 
œ9» 


Vấn: Bạch Ngài tại sao lại sợ người ác nhiều hơn hết; theo tôi thì 
tôi phải sợ nhà câm quyên nhiêu hơn hêt. 


Đáp: Đó là theo ông nghĩ chớ không phải Phật dạy, nếu ta là 
người làm ăn lương thiện thì không có gì đáng lo ngại về nhà cằm 
quyên làm khó dễ ta, vì nhà cầm quyên là người cầm đòn công lý 
không bao giờ làm tội người vô can. 


Còn người ác họ không có lương tâm hay nói cho đúng là họ 
không biết thương hại ai cả, khi họ trông thấy gia đình ta có an vui 
hạnh phúc thì ganh ghét, thấy ta được lợi lộc thì họ khó chịu tức 


117 


Ba Ngày Luận Đạo 

giận, rồi tìm phương kiếm kế hại ta, hay họ làm cho những người 
quanh ta không ưa ta hay nói cho đúng là ghét ta. Họ cũng dám 
phao vu hay giết hại, hoặc cướp của của ta. Tôi xin hỏi ông người 
như thế ấy có đáng sợ hơn nhà cầm quyền không? 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài làm sao ta biết được người ấy ác hay thiện mà 
làm bạn với họ? 


Đáp: Ông chịu khó coi tướng họ thì ông sẽ thấy rõ thiện hay ác 
chớ có khó gì. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài tôi xin thú thật với Ngài là tôi rất dốt về khoa 
tướng sô ây Tôi. 


Đáp: Tôi nói đây không ngụ ý coi tướng như các ông thầy xem 
tướng, mà là coi sự hành vi của người bạn mà mình sắp giao tiếp 
với họ. Ta phải coi từ lời nói, việc làm và tư tưởng của họ. CoI từ 
lời nói là khi người hung ác nói thì toàn những sự giết chóc, chưởi 
mắng, lời nói mà người trí thức không bao giờ nói. Coi về sự hành 
động của người ác thì phần nhiều họ đánh đập kẻ khác, hay làm khổ 
thú hoặc trộm cướp, nghĩa là lúc nào người ác họ cũng làm những 
điều đi ngược với điều lành lẽ phải, điều mà các bực trí thức không 
bao giờ dám làm. Còn coi về sự tư tưởng của họ thì người ác 
thường có những tư tưởng tham lam, nóng giận và nhiễu hại người 
khi họ không thích gì ngoài quyên lợi của họ. Những tư tưởng ấy 
thường phát hiện cho ta trông thấy ở hành động và lời nói. 


Xa người ác vẫn còn chưa đủ, phải thân thiện giao tiếp với 
người trí thức nữa. Nêu muôn biệt ai là người trí thức thì ta cũng 


118 


Ba Ngày Luận Đạo 

phải coi ở sự hành động, lời nói và tư tưởng như ta đã coi người ác 
vậy, khác hơn là bực trí thức luôn luôn hành động, nói năng và tư 
tưởng đều là lành, làm cho người chung quanh được nhiều lợi ích và 
hạnh phúc. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài ngoài ra những lời Ngài đã chỉ bảo, chúng tôi 
phải còn hành những pháp nào nữa chăng? 


Đáp: Nếu ông có đức tin nhiều và muốn giải thoát mau hơn thì 
nên thọ thêm Bát Quan Trai Giới. 


c<§X%93> 
Vấn: Bạch Ngài Giới Bát Quan Trai ấy có những gì? 


Đáp: Giới Bát Quan Trai có tám điều mà người tại gia cư sĩ hành 
theo cũng gọi là Phạm hạnh. Tôi xin giải luôn tiếng Phạm hạnh cho 
ông rõ. Phạm hạnh là hạnh của các bậc Phạm Thiên có nghĩa là 
hạnh cao thượng, mà người tại gia cư sĩ khó hành được trong sạch. 
Tám điều ấy là: 


I1. Không sát sanh. 

2. Không trộm cắp. 

34. Không hành dâm. 

4. Không nói dối. 

5. Không uống chất say. 
6. 


Không ăn sái giờ (nghĩa là sau khi trời xế bóng qua hơn 

một cọng tóc cũng không được ăn một thức ăn gì hết). 

7. Không xem múa hát, nghe đờn kèn, tự mình múa hát 
nghe đờn kèn, thoa vật thơm, dôi phân và đeo tràng hoa. 

8. Không nằm ngồi nơi cao ráo rộng lớn và xinh đẹp. 


119 


Ba Ngày Luận Đạo 


c9» 
Vấn: Bạch Ngài, tà dâm và thông dâm khác nhau như thế nào? 


Đáp: Không tà dâm là không trộm lấy vợ con người, còn không 
hành dâm là trong ngày mình thọ Bát Quan Trai Giới không được 
phép chung đụng với vợ nhà, ý nói rằng khi thọ Bát Quan Trai Giới 
phải cữ sự ân ái vợ nhà. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài còn Giới thứ sáu, Đức Phật cấm như thế có lợi 
ích chi cho người thọ trì? 


Đáp: Có ích là: làm cho ta bớt được sự tham ăn, mê ngủ, làm cho 
thân mình được nhẹ nhàng thơ thới, làm cho ta tham thiên niệm 
Phật dễ dàng. 


c<&<9> 
Vấn: Giới thứ bảy có ích chỉ cho người thọ trì? 


Đáp: Đức Thế Tôn xét rằng: Những sự chơi bời kế trên không có 
bổ ích chi mà còn phải tốn kém tiền bạc, sự tốn kém tiền bạc không 
đáng kể bằng sự tốn tuổi thọ tức là giảm kỷ. Ý nói rằng: Khi ta mê 
chơi theo những điều ấy, ta phải thức khuya hao tốn tinh thần làm 
cho ta bịnh hoạn mau chết. 


c9» 


Vấn: Tại sao đức Thế Tôn không cho ngồi nơi cao đẹp lộng lẫy? 


120 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Vì khi ta ngồi nơi cao đẹp thì lòng ta có cái cảm xúc thỏa 
thích sung sướng và mê theo những cái ấy lại chạy theo tìm kiếm 
cái đẹp mãi làm cho khổ thân mệt tâm, không tu hành gì được. Vì 
vậy nên Ngài cấm, cốt để cho người từ từ biết thu thúc và tri túc, xa 
lần những cám dỗ của trần cảnh. 


c<£»<9> 


Vấn: Bạch Ngài pháp Tham thiền là pháp dành để cho các bậc 
xuất gia tâm trí yên tịnh thôi chớ làm gì chúng tôi hành được. Nếu 
có pháp nào hạp cho người tại gia cư sĩ xin Ngài vui lòng chỉ dạy 
cho chúng tôi. 


Đáp: Trong pháp Chỉ Quán có bốn mươi đề mục về Tham thiên, 
sở dĩ mà có tới bốn mươi đề mục là để tùy theo sở thích, hay nói 
cho đúng là tùy theo tánh của hành giả. Nhưng sự chọn lọc cho hợp 
theo tính nết là một chuyện khó cho ông thầy dạy thiền định, nên 
đức Thế Tôn có dạy cách niệm có thê phù hợp với tất cả mọi tính 
nết gọi là Caturarakkha-kammatthãna nghĩa là bốn Thiền định mà 
người phải thực hành theo hằng ngày là: 


Buddhãnussati: nệm ân Đức Phật. 

Metfä bhãvanä: rải lòng từ bị, hay là niệm lòng từ. 
Asubha bhãvanä: niệm về thể trược. 
Maranänussati: nệm về sự chết. 


5EIE2IE-)n 251 


Người ta có thể chọn một pháp trong bốn pháp này để hành 
theo tùy theo sở thích của mình. Bốn pháp này hợp theo các tánh 
nết. 


c9» 


121 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vấn: Bạch Ngài xin Ngài vui lòng giảng giải cho tôi hiểu rõ cả 
bôn chi Ngài đã dạy, tôi sẽ chọn một điêu nào đê tự hành theo cho 
dễ. 


Đáp: 1. Niệm ân đức của Phật là ta chọn một trong mười hồng 
danh là: 


I) Araharh nghĩa là Ứng Cúng. 

2)_ Sammã sambuddho nghĩa là Chánh Biến Tri. 

3) Vijjãcaranasampanmno nghĩa là Minh Hạnh Túc. 

4) Sugato nghĩa là Thiện Thệ. 

5)_ Lokavidũ nghĩa là Thế Gian Giải. 

6) Anutfaro nghĩa là Vô Thượng Sĩ. 

7)_ Purisadammasärathi nghĩa là Điều Ngự Trượng Phu. 
8) Satthãdevamanussãnam nghĩa là Thiên Nhân Sư. 

9) Buddho nghĩa là Phật. 

10) Bhagavä nghĩa là Thế Tôn. 


Ta chọn trong mười hồng danh ấy một hồng danh nào mà ta 
thây thích vì hiêu nghĩa hay là âm thanh của tiêng ây làm cho ta 
cảm thấy ưa thích. 


Ngồi niệm Phật cần phải chọn nơi văng vẻ như dưới cội cây 
hay trong nhà văng, hoặc trước kim thân của Đức Phật, nếu được ở 
nơi rừng vắng thì càng quý. Khi ngồi, lưng cho ngay thăng, ngồi 
kiết già hay bán già hoặc là ngồi xếp bằng thường, tùy theo sở thích. 
Còn riêng quý bà thì ngồi sao gọi là thanh nhã đối với quý bà là 
được. Khi ngồi, nếu tiện thì day mặt về hướng Đông, bằng không, 
day về hướng nào tùy tiện. 


Khi nằm thì nằm nghiêng về tay mặt, tay mặt lót dưới nhưng 
không cho bịt tal, còn tay trái thì đê xuôi theo mình, chân mặt duỗi 
thăng, còn chân trái hơi co lên một chút. 


122 


Ba Ngày Luận Đạo 

Khi ta ngồi niệm Phật không cần nhớ đến nghĩa của danh 
hiệu mà mình đang niệm, chỉ cỗ nhớ một danh hiệu ấy làm cho tâm 
không vọng động và bám chắc vào một đề mục mà thôi. 


2. Niệm từ. Tâm từ là tâm mà tất cả bậc trí thức nhất là Đức 
Phật hằng hành trong mỗi kiếp mà cũng là một trong ba mươi pháp 
Ba-la-mật. Người muốn hành pháp này trước nhất phải nghĩ đến 
mình như vây: Ta ghét sự đau khổ, thích sự an vui, thì tất cả chúng 
sanh cũng muốn và ghét như ta. Vậy điều nào ta không thích thì 
người khác cũng chẳng ưa, nếu điều nào mình ưa thì người khác 
muốn, ta cũng nên ráng đừng tạo oán thù và oan trái với người khác. 


Khi người muốn niệm lòng từ phải nghĩ như thế đó thì mới 
có thể làm cho lòng từ phát sanh lên được. Rồi tuần tự rải lòng từ 
cho cha mẹ, quyến thuộc, rồi đến người mình không thích, lại đến 
người không ưa, rồi đến người mình ghét, kế đến người mình thù. 
Khi mà mình rải lòng từ đến người mình thù mà mình thấy lòng 
mình không có cảm tưởng muốn làm hại người ấy nữa thì chừng ấy 
lòng từ của mình tạm gọi là đã nhóm mọc. Hay ta có thể nói rằng: 
Người hành như vậy là người đi trên bước đường tiến hóa của tâm 
Từ, hay đang hành một hạnh thanh cao là Tâm Từ Ba-la-mật 
(Mettä-paraml). 


Sau cùng người niệm lòng từ, nên rải lòng từ cho tất cả 
chúng sanh theo lời Phật dạy như vây: 


"Sabbe satfä averä hontu, abyäpajjã hontu, anTghã 
hontu, sukhi attänam pariharantu'". 


Nghĩa là: tất cả chúng sanh là người đừng có thù oán nhau, 
không có khổ, không có sự phiền phức khó khăn, không giết hại 
nhau. Khi người có tâm trong sạch muốn niệm từ để tiêu trừ nghiệp 
chướng như là oan trái, oán thù của mình và cầu nguyện cho tất cả 
chúng sanh thì nên học thuộc lòng câu Phật ngôn nói trên và luôn 


123 


Ba Ngày Luận Đạo 

luôn miệng niệm tưởng không hè xao lãng thì tâm người ấy sẽ được 
yên lặng dứt được sự giận dữ, nóng nảy, oán thù. Pháp này là 
nguyên nhân tiêu trừ lòng sân hận. Người mà hành được pháp này 
thì trong giấc ngủ cũng được an vui không nằm ác mộng, khi ngủ 
cũng dễ, cũng không trằn trọc, vì lo sợ oán thù hay suy nghĩ sự trả 
oán cột thù. Chư Thiên hằng hộ trì người có hạnh này và người, ai 
ai cũng mến yêu kính nề. 


3. Niệm về thể trược. Pháp này là nguyên nhân để diệt trừ 
lòng Tham ái. Người đời thường trông thấy thân này đẹp, sạch sẽ, 
thơm tho, nên thương mến và chấp rằng: Đây là thân ta nó đẹp, 
sạch, thơm v.v... Người đời không bao giờ trông thấy rằng: Thân 
này cầu tạo bởi những thể trược của cha và mẹ và nó được lớn lên 
cũng bằng những vật bắt tịnh như vật thực nếu chúng ta không tin 
thì đừng súc miệng trong một hai ngày, không tắm trong đôi ba 
ngày, thì chúng ta sẽ thấy trong người của chúng ta sẽ phát tiết ra 
một mùi hôi hám khó ngửi. Thử hỏi khi ta đi đại tiện nó phát tiết ra 
những gì, có thơm tho không? Thật không và rất ghê gớm. Những 
vật bài tiết ra ấy là do nơi những vật thực mà ta đã dùng trong ngày. 
Nếu ta nghĩ thêm rằng: Những vật thực ấy không được sạch nên cặn 
bã nó như thế; khi chúng ta nghĩ thấy vầy thì chúng ta phải nhìn 
nhận rằng: Thân này do vật bất tịnh của cha mẹ mà sanh ra và lớn 
lên cũng bằng vật thực không sạch. Vì vậy nên Đại đức 
Buddhaghosa (Phật Âm) viết bộ chú giải tên là Visuddhimagsa 
(Thanh tịnh đạo) có nói rằng: Con người bao nhiêu tuổi thì bên 
trong cái dạ dày cũng ví như cái cầu tiêu mà bao nhiêu năm ta 
không rửa. 


Khi hành giả đem pháp này lại quán tưởng như đã nói đây 
thì sẽ bớt chấp thân này, không thương mến cái thân này, thì đâu 
còn lòng nào thương yêu một cái thân thứ nhì là vợ, thân thứ ba là 
con v.v... Khi ta bớt thương yêu thì sẽ thấy phần tâm thần của ta nhẹ 
nhàng, bớt lo lắng kinh sợ vì bị mắt thân này hay cái thân thứ nhì, 
thứ ba v.v... 


124 


Ba Ngày Luận Đạo 

4. Niệm về sự chết. Hành giả nên suy nghĩ rằng: Khi người 
sanh ra rồi, thì không khi nào chạy khỏi cái chết. Vì như tay nấm 
mọc từ dưới đất lên thì không sao tránh khỏi đất, cũng như ta có 
sanh ra thì có cái chết dính bên mình. Tôi còn nhớ có một lúc nọ 
đức Thế Tôn hỏi đức A Nan Đà rằng: một ngày người quán tưởng 
cái chết bao nhiêu lần? Đức A Nan Đà bạch: "Bạch hóa đức Thế 
Tôn, đệ tử quán tưởng nhiều lần." Đức Thế Tôn bảo rằng: "Như thế 
hãy còn ít lắm. Người phải suy tưởng rằng: Nếu có thở ra không có 
thở vào là chết". 


Câu Phật dạy trên đây đề cho ta thấy rằng: Đời sống của con 
người rất mỏng manh, như một hơi thở, bao giờ không còn hơi thở 
ra vào là người đã chết. Cái chết ở kề bên ta, hay nói cho dễ hiểu là 
nó ở trong người của ta. 


Bộ chú giải Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) có dạy rằng: 
Nếu con người có thể chống với tử thần được thì nhà vua không 
chết, vì nhà vua có đủ điều kiện đề chống với tử thần. Nếu cần đánh 
với tử thần thì nhà vua có quân binh; còn như tử thần cần đồ quý giá 
như ngọc ngà châu báu thì nhà vua cũng có cho tử thần để đổi cái 
chết; hay nếu tử thần cần người thế mạng thì nhà vua cũng sẵn sàng 
CÓ người chết thế cho. Nhưng không có một mãnh lực nào, một 
quân đội nào, một thứ khí giới nào chống nỗi với tử thần, không có 
vật gì làm cho tử thần ham muốn hay làm lung lạc tử thần được, nên 
tử thần không bao giờ ăn lo, ăn lót vật gì của ai cả. Vì vậy nên các 
vua chúa không thế nào chống với tử thần được, mà cũng không thể 
dùng món gì để lo lót cho tử thần được. Khi chúng ta suy nghĩ như 
thế thì chúng ta thấy rằng: nhà vua còn không chống nỗi với tử thần 
thay, phương chỉ là ta. Khi ấy chúng ta thấy chán với đời sống này 
và kinh sợ không dám làm tội lỗi lo tu hành để mau giải thoát khỏi 
cõi trầm luân này. 


Hành giả cần phải có bốn pháp này trong tâm, khi ta có bốn 
pháp này khắn khít trong tâm ta, thì ta sẽ thấy rõ rằng: Các Pháp ác 


125 


Ba Ngày Luận Đạo 
lần lần bị tiêu diệt, các pháp Thiện lại tăng trưởng. Đây là con 
đường tiên của người tu Phật. 


c9» 


Vấn: Bạch Ngài người không hành đạo có thê thành đạo được hay 
không? 


Đáp: Phải hành mới thành chớ, như đức Thế Tôn là đắng đã tạo 
đủ ba mươi pháp Ba-la-mật mà vẫn còn phải hành trong sáu năm 
khổ hạnh. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài trong nhiều đoạn kinh mà tôi đã xem thấy có 
nhiều vị thiện tín nghe pháp rồi lại đắc quả này, quả nọ nghe ham 
quá, không thấy hành chi hết. Vậy cũng có người không hành đạo 
cũng thành vậy? 


Đáp: Thật ông hỏi nhiều cái ít ai từng hỏi. Chắc ông nghe nói có 
hai hạng đệ tử Phật đắc đạo quả khác nhau như hạng Thanh Văn và 
Duyên Giác. Thanh Văn là hạng chỉ nghe pháp mà đắc được đạo 
quả như chúng ta đã thấy nhiều sự tích nhất là trong Pháp Cú kinh. 
Hạng này thuở quá khứ làm điều phước thiện rồi phát nguyện xin 
gặp được đức Chánh Đẳng Chánh Giác, được nghe pháp mà thành 
đạo khỏi phải hành. Hạng này phần nhiều khi thành đạo rồi đợi 
ngày nhập diệt chớ không biết thuyết pháp hay dạy đạo cho người 
nào cả, mà cũng không có Thần thông như các vị tự hành đạo đắc 
đạo. Vì các vị ấy hành thiền định ít ra phải đắc Tứ thiền nền tảng 
của Thánh quả. 


126 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài chuyện ấy hãy còn rắc rối, tôi muốn biết tại sao 
các vị Thanh Văn không hành mà đặc được dê dàng như vậy? 


Đáp: Chúng ta nghe sơ qua thấy dễ dàng như vậy, chớ sự thật 
không như vậy đâu, mà chúng ta phải tìm biết hai nguyên nhân làm 
cho đắc đạo như vậy là: 


1. Người muốn đắc đạo như thế phải làm nhiều phước báu 
và phải hành Ba-la-mật đến bờ bên kia hàng A-tăng-kỳ kiếp và phát 
nguyện rằng: Xin cho tôi gặp Phật nghe Pháp rồi đắc từng loạt quả. 
Vị ấy không thiết gì đến sự tế độ chúng sanh miễn là tự mình giải 
thoát là đủ. 


2. Khi vị ấy gặp được vị Chánh Đăng Chánh Giác hay chư 
đại đệ tử Phật nghe pháp đắc quả Tu Đà Huờn hay cao hơn ấy tùy 
theo duyên lành đã sẵn dành trong kiếp trước. 


Nguyên nhân thứ nhì nghe coi như rất dễ, nhưng trong thời 
gian tuy ngắn vậy mà người đắc ấy phải làm rất nhiều chuyện là: 
phải cố tâm để nghe pháp được phát sanh phi lạc; có phỉ lạc rồi, 
dùng Minh-Sát Tuệ quán tưởng về ba tướng, thấy rõ ba tướng, đắc 
trí tuệ tận diệt phiền não rồi đắc được một quả nào tùy theo duyên 
lành đã sẵn dành trong kiếp trước. 


Khi ta xem kinh sách thấy nói đắc một cách dễ dàng như thế 
thì ta thích quá nhưng không phải là không tu, mà phải tu thật nhiều 
trong những kiếp trước và tu thật nhanh trong một thời gian ngắn 
của kiếp này mới được đến mức ấy. 


c9» 
Vấn: Bạch Ngài tôi thường nghe và gặp người ta tranh luận nhau 


về vấn đề Bồ Tát và A La Hán. 
127 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đáp: Chuyện gì phải tranh luận giữa hai bực ấy? 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài có người bảo rằng: "Bồ Tát lớn hơn A La Hán". 
Còn có người bảo rằng: "A La Hán lớn hơn Bồ Tát". Vậy theo ý 
kiến của Ngài thì Ngài nghĩ sao về hai bực ấy? 


Đáp: Như chúng ta đã biết Phật giáo chia ra làm hai phái là Tân 
Tiến và Bảo Thủ; Tân Tiến là Bắc Tông, còn Bảo Thủ là Nam 
Tông. Bắc Tông truyền bá về miền Bắc như: Tàu, Cao Ly, Nhựt 
Bồn, Tây Tạng và Việt Nam. Còn Nam Tông truyền bá về miền 
Nam như: Miễn Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào và Cao Miên. Hai 
phái ấy có nhiều quan điểm khác nhau, một trong những quan điểm 
ấy là Bồ Tát và A La Hán. Bắc Tông cho vị Bồ Tát là một vị có 
nhiều pháp huyền diệu hay tế độ chúng sanh, Ngài là một vị đức 
cao, hạnh lớn không có một ai cao bằng, ngoại trừ đức Chánh Đăng 
Chánh Giác. 


Còn Nam Tông thì lại cho rằng: Đức Bồ Tát là đẳng rất đáng 
kính nề, Ngài đang hành theo ba mươi pháp Ba-la-mật để ngày kia 
thành đạo hầu tế độ chúng sanh; nhưng khi Ngài còn là một vị Bồ 
Tát, còn luân hồi, thì Ngài chỉ là bậc cao thượng hơn chúng sanh, 
Ngài còn phải lễ bái cúng dường chư Thánh Nhân là A La Hán. 


Vì hai quan niệm trên đây, nên người ta thường tranh biện 
về hai địa vị ấy. Là người đang tu học và khảo cứu Nam Tông nên 
tôi trình bày với ông theo lý thuyết của Bảo Thủ. Chính tôi, tôi rất 
kính nê và mến hạnh Ấy, vị nào là vị Bồ Tát mà tôi biết được, tôi 
cũng kính nề, vì vị đó là đắng có nhiều công đức; còn nói vị ấy lớn 
hơn các bực Thánh Nhân thì không bao giờ tôi dám nói và cũng 
không dám nghĩ như vậy nữa. Vì tôi thấy khi đã là vị Thánh Nhân 
thì hoàn toàn hơn vị Bồ Tát. 


128 


Ba Ngày Luận Đạo 
Đây là lý của tôi tin chắc chắn như vậy còn sự tin hay không 
là tùy ông; nêu không tin thì xin ông cũng chớ nên buôn. 


Vân: Bạch Ngài tại sao Ngài lại nói buôn, ý Ngài muôn nói sao? 


Đáp: Ý tôi sợ ông đinh ninh rằng: Vị Bồ Tát lớn hơn A La Hán, 
ông sẽ buồn khi nghe tôi giải khác ý của ông. Vì có nhiều người tin 
rằng: Đức Bồ Tát là vị cứu khổ cứu nạn, nên người ta thường niệm 
danh hiệu Bồ Tát, chớ không niệm danh hiệu Phật. Vì lẽ ấy nên 
Phật giáo bị chia rẽ. Bên Nam Tông chỉ dạy cho tín đồ niệm Ân 
Đức Tam Bảo thôi. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài tôi thường thấy trong Kinh và các vị Đại đức nói: 
Khi đức Thế Tôn gần nhập diệt, Ngài có dạy rằng: "Sau khi Ngài 
nhập diệt, hàng tứ chúng nên lấy Kinh Luật làm thầy". Tại sao, sau 
này lại còn có thêm Tạng Luận nữa? Bạch Ngài có phải Tạng Luận 
là của các vị Tổ sau này viết hay dạy thêm hay không? 


Đáp: Sự thật, Tạng Luận là một tạng chính đức Thế Tôn thuyết tại 
cung Trời Đao Lợi độ Phật mẫu trót ba tháng hạ chớ không phải của 
một vị Thánh Nhân hay các vị Đại đức sau này. Nhưng sau đó có 
nhiều vị Đại đức không hiểu rõ về Tạng Luận, các Ngài muốn cho 
chư Tỳ Khưu học cho dễ, nên có vị nương theo Tạng Luận ấy viết 
ra hoặc tóm tắt hoặc giảng thêm cho tiện bề học tập. Vì Tạng Luận, 
đức Thế Tôn dạy nhiều lý thuyết thật uyên thâm khó cho những bực 
căn cơ thấp kém như ta hiểu biết, nên các Ngài tùy phương tiện giải 
thêm, hoặc thâu ngắn lại bằng câu kệ ngôn cho chúng ta dễ nhớ, 
nhưng các Ngài không dám đi ra ngoài phạm vi của Phật ngôn. 
Tạng Luận là một trong ba Tạng chính đức Thế Tôn thuyết. 


129 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9> 


Vân: Tại sao mỗi bộ luận của một vị Đại đức lại có khác nhau 
nhiêu đoạn? 


Đáp: Có khác nhau do nơi mỗi vị có sở trường mỗi bộ khác nhau, 
vì Tạng Luận có tới bảy bộ và nhiêu đên bôn mươi hai ngàn Pháp 
môn. 


c9» 


Vấn: Tại sao lời di huấn của đức Thế Tôn giờ chót cũng không 
thấy đề cập đến Tạng Luật chỉ nói Kinh Luận không mà thôi? 


Đáp: Khi đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài gồm Kinh và Luận lại 
một bộ, vì lẽ Kinh và Luận hai bộ này chuyên dạy về cách chê ngự 
Tâm, còn Tạng Luật thì chuyên dạy vê cách chê ngự Thân và Khâu. 


Sau khi Đức Phật tịch diệt được ba tháng có kết tập lần thứ 
nhất, chư A La Hán trông thấy và hiểu rõ rằng: Chúng sanh sau này 
căn cơ thấp kém không thể không thấu được triết lý của Tạng Luận, 
nếu các Ngài không chia thì sau này các bậc học Phật cảm thấy khó 
khăn và thối chí nên các Ngài đồng chia ra làm ba bộ là Kinh, Luật 
và Luận. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài nhờ Ngài dạy tôi không còn nghi ngờ nữa. 
Nhưng trước đây Ngài có giải cho chúng tôi nghe rằng: Tội và 
Phước mà ta đã làm đều cất trong tâm ta. Bạch Ngài nếu cất trong 
tâm nó không lộn nhau sao? 


130 


Ba Ngày Luận Đạo 

Đáp: Ông nghĩ sao, nêu người kia biết nhiều thứ tiếng, khi gặp dịp 
dùng một thứ tiếng. nào, mấy thứ tiếng kia chắc là nó rủ nhau chạy 
ra làm cho người ấy lộn xộn, chắc người ấy bực lắm phải không 
ông? 


c<§»<9> 


Vấn: Mỗi lần tôi hỏi Ngài tôi đều bị Ngài hỏi dồn tôi vào chỗ bí. 
Sự thật những thứ tiếng ấy nó không giành nhau chạy ra như Ngài 
hỏi; nó tùy trường hợp mà ra, tùy theo sự sử dụng của người chủ. 
Bạch Ngài tôi không còn nghi ngờ về vấn đề tội và phước ở trong 
tâm nữa. Nhưng tôi còn nghi ngờ rằng: không biết khi mình chết ba 
cái Tâm, Phước và Tội, cái nào ra trước, cái nào ra sau? Xin Ngài 
chỉ cho. 


Đáp: Ba pháp ấy không ra trước mà cũng chăng ra sau, mà đồng 
ra một lượt, ví như ta cầm chai nước trong hoặc đục đồ ra, hỏi vậy 
nước ra trước hay là chất trong hoặc đục ra trước? 


Vân: Nước và chât trong hoặc đục ây cùng ra một lượt với nhau. 


Đáp: Cũng như tội và phước. Khi chúng sanh sắp chết bắt lấy đề 
mục Thiện hay Ác mà mình đã thường làm rồi, lúc ấy cảnh giới do 
nơi nghiệp Thiện hay Ác hiện ra. Nếu nghiệp Thiện thì được sanh 
về cõi an vui như cõi Trời hay người, còn nghiệp Ác thì phải sanh 
vào bốn đường ác. Tâm ví như nước, tội là chất đục, còn phước là 
chất trong vậy. 


131 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vấn: Bạch Ngài, Ngài dạy thật là chu đáo, nhưng tôi vẫn còn nghi 
rằng: Khi ta sanh vào địa ngục thì phước mà ta đã tạo ra ta có đem 
vào địa ngục được hay là gởi cho ai? Ai là người lãnh giữ giùm 
phước cho ta? 


Đáp: Không có ai lãnh giữ giùm phước tội cho ta cả. Chính ta 
phải đem theo mình. 


c9» 


Vấn: Nếu vậy càng thêm rắc rối nữa, vì Đức Phật có dạy rằng: 
Cõi Trời hoàn toàn trong sạch, còn cõi địa ngục hoàn toàn nhơ bẩn. 
Không khi nào phước lại vào ở trong Địa ngục mà tội lại ở cõi Trời 
được, trường hợp này, Ngài nghĩ sao? 


Đáp: Khi chúng sanh được sanh vào cõi Trời thì phước đang trả 
quả cho hưởng sự an vui, nghĩa là lúc ấy phước có một mãnh lực 
che đậy hết những tội lỗi. Tội không có sức nào chen vào trả quả 
được. Còn khi chúng sanh đang bị cái quả ác phải sanh vào địa ngục 
thì mặc dầu phước có nhiều tới chừng nào cũng không thê trả quả 
được. Vì hai pháp ấy không thê lẫn lộn nhau trong cõi Trời và địa 
ngục. Vậy đây tôi xin hỏi ông: mỗi người đều có một cái bóng? Và 
bóng ấy luôn luôn theo bên hình, có phải vậy không? 


c9» 
Vấn: Bạch Ngài phải vậy. 
Đáp: Vậy tại sao tôi và ông ngồi đây lại không thấy bóng của ai 


hết vậy? 


132 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài cái bóng của chúng ta đang bị cái bóng lớn bên 
ngoài che trùm nên không thây cái bóng nhỏ của chúng ta được. 


Đáp: Điều này cũng ví như khi ta tạo nhiều phước báu thì được 
sanh về cõi Trời, trong khi ta được sanh về cõi Trời và đang hưởng 
hạnh phúc ở cõi ấy cũng như chúng ta nhờ cái bóng lớn bên ngoài 
bao trùm làm như chúng ta không có bóng, nhưng kỳ thật cái bóng 
nhỏ bị che khuất đi. Cũng như tội không trả quả được trong khi 
người ở nơi hoàn toàn trong sạch là cõi Trời. 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài tôi có xem trong bài kinh Niết Bàn nói trước giờ 
nhập diệt đức Thế Tôn có dạy rằng: Chúng sanh không nên dễ duôi, 
câu này là câu tối hậu. Theo tôi thiết tưởng chắc là câu quan trọng 
lắm, vậy bạch Ngài câu ấy có nghĩa thế nào? Có ích lợi cho chúng 
sanh thế nào Đức Phật mới dạy vậy? 


Đáp: Điều ấy có ý dạy rằng: Đừng bỏ qua thì giờ quý báu của 
mình. Đức Phật có dạy rằng chẳng nên bỏ qua hay là đễ duôi vì năm 
điêu sau đây: 


Ta chưa già. 

Ta chưa đau. 

Ta chưa chết. 

Ta giàu có. 

Ta có nhiều quyền thuộc và quyền thuộc có thế lực. 


\ch lim 2I: Em 


Vì chúng sanh quên mình không hay suy nghĩ đến những 
điều trái với năm điều kể trên, nên đễ duôi làm những điều tội lỗi, 
say mê theo Ngũ trần, Lục dục. Khi người mảng mê theo Tài, Sắc, 
Lợi, Danh như thể lại lầm tưởng đời là hạnh phúc bên bỉ lâu dài, cứ 
muốn chiếm mọi việc mình ưa thích về cho mình. Khi người mong 
mỏi như thế là khổ, khi mong mỏi mà không được về cho cũng khổ, 

133 


Ba Ngày Luận Đạo 

khi được phải cố công giữ đừng cho mất cũng khổ, khi giữ nó 
không được bị mắt đi cũng khổ, mà cái khổ nhất là không vừa lòng, 
muốn dứt bỏ mà dứt bỏ không được càng khổ. Chung quy lại, vì ta 
quá say đắm trong mùi phú quí, bả lợi danh nên phải bị khổ như 
vậy. 


Đức Thế Tôn có dạy rằng: Những cái say nào trong đời này 
các vị lương y đều chữa được, nhưng cái bịnh say trong Tài, Tình, 
Danh, Lợi thì không ai chữa cho hết. Vì nguyên nhân dễ duôi rằng: 
Ta chưa già v.v... làm cho con người dám làm những điều tội lỗi. Vì 
lẽ ấy nên đức Thế Tôn dạy người nên diệt trừ sự dễ duôi bằng quán 
tưởng thấy vô thường, khổ não và vô ngã đề tâm chán với mọi việc 
ở đời mới lánh đữ, làm lành được. Đức Phật có dạy rằng: Không có 
pháp nào tàn phá các thiện pháp bằng sự dễ duôi, mà cũng không có 
pháp nào làm cho pháp ác phát sanh lên dễ dàng như pháp Dễ Duôi 
này. Vì hai Pháp này quan trọng như thế nên đức Thế Tôn không 
quên nhắc lại cho chư đệ tử nhớ trong khi Ngài sắp nhập diệt. Vậy 
nếu ta là một đệ tử chân chánh nên nhớ lời giáo huấn tối hậu này và 
thực hành theo. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài xin Ngài dạy cho biết rằng: Tại sao sau khi đức 
Thái tử Sĩ-Đạt-Ta xuất gia đức Tịnh Phạn Vương không cho đem xa 
giá rước Ngài trở về hoàng cung? Vì Thái tử là đắng chí hiếu lẽ nào 
lại dám trái ý vua cha không về. Vậy theo Ngài có một ý gì ấn bên 
trong không? 


Đáp: Đức Tịnh Phạn Vương không cho xa giá rước Thái tử về vì 
bôn nguyên nhân là: 


I. Đức vua nghe rằng: Thái tử Sĩ-Đạt-Ta đã thí phát nên 
Ngài không rước về bởi thời ây người ta rât kiêng sự cạo đâu, cho 
răng người đã thí phát là người rât xui xẻo, ở đâu hại đó; người thời 


134 


Ba Ngày Luận Đạo 

ấy mà cạo đầu thì đi tới đâu người ta đuôi tới đó, vì coi sự thí phát 
như là một tội tầy trời, không còn có chỗ nào dung tha được. Vì vậy 
nên đức vua không rước về. 


2. Trong thời ấy nếu vị nào muốn làm vua Chuyên luân 
Thánh vương thì phải bỏ Ngai vàng xuất gia một thời gian. Vì vậy 
nên đức Tịnh Phạn Vương nghĩ rằng: Chắc đây là ứng nghiệm theo 
lời thầy tướng năm xưa bảo rằng: Thái tử sẽ thành Chuyển luân 
Thánh vương, phải đi xuất gia một lúc như vậy. Vì lẽ Ngài tin như 
thế nên không đem xa giá rước Thái tử về. 


3. Còn điều thứ ba Ngài không cho rước về vì đức vua Tịnh 
Phạn Vương nhớ và tin theo lời bàn của thầy số năm xưa rằng: Thái 
tử chắc chắn sẽ đắc quả Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Vì 
vậy nên Ngài nghĩ rằng: Mặc dầu Ngài có rước đức Thái tử về cũng 
không ích gì bởi tâm Ngài đã không còn ham nhiễm hồng trần nữa. 


4. Điều thứ tư là đức Tịnh Phạn Vương ỷ lại rằng: Ngài đã 
có cháu nội nối ngôi cho Ngài. 


Vì bôn nguyên nhân kê trên nên đức vua không cho xa giá 
rước Thái tử vê. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài tại sao trong khi Ngài hành đạo khổ hạnh như thế 
mà không thành đạo được? 


Đáp: Vì trong khi Ngài hành như thế thì thân hình Ngài vất vả 
tiều tụy, tâm không được an vui nên khó dùng Minh Sát Tuệ diệt trừ 
phiền não để đoạt Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác được. 


135 


Ba Ngày Luận Đạo 

Vì lẽ ấy sau này Ngài thường khuyên giải những hành giả 
nên theo con đường Trung Đạo, không nên thiên về khổ hành mà 
cũng không nên thiên về lợi dưỡng. 


c9» 


Vấn: Như thế tôi đã hiểu rồi. Nhưng bạch Ngài, sự hành khổ hạnh 
sáu năm của Đức Bồ Tát không có ích lợi gì cho Ngài sao? 


Đáp: Sau khi Ngài thành đạo rồi pháp Khổ hạnh trở nên hữu ích 
cho Ngài về sự giáo hóa tín đồ. Vì người trong thời ấy rất ưa 
chuộng khổ hạnh. Họ cho rằng: Khổ hạnh mới là con đường duy 
nhất của sự giải thoát. Khi đức Thế Tôn truyền đạo, nhiều người 
đến khoe với Ngài về cách hành khổ hạnh của họ. Trong lúc ấy đức 
Thế Tôn mới chỉ cho họ thấy những sự khổ hạnh của họ không bằng 
một phần trăm của Ngài hành, mà cái hành ấy không đem gì lợi ích 
lại cho Ngài và chỉ có sự hành theo Trung Đạo mới đắc quả được, 
nhờ vậy mà biết bao nhiêu hạng ngoại đạo chuyên hành khổ hạnh 
bỏ khổ hạnh trở về với Trung Đạo. Còn nói về mặt giáo lý thì Ngài 
dạy cho thiện tín trông thấy gương của Ngài rằng: Trong khi Ngài 
hành khổ hạnh như thế mà không thành đạo được vì nó là con 
đường sai lầm, không phải con đường giác ngộ, nhờ vậy mà sau này 
các vị hành về hạnh khổ hạnh không vị nào chỉ trích Đức Phật được 
vì mặc dầu họ khổ hạnh nhưng cũng không bằng Ngài, vì từ vô thủy 
đến vô chung không một vị nào khổ hạnh hơn Ngài. 


c<£»<9> 


Vấn: Theo ý tưởng của tôi là khi Ngài hành khổ hạnh ấy là lúc 
Ngài hành đề chuộc tội cho chúng sanh, có phải vậy chăng? 


Đáp: Ý tưởng ấy không đúng với tôn chỉ của Phật giáo, đức Thế 

Tôn có dạy rằng: Ngài là một vị hướng đạo chớ không phải người 

bồng bế chúng sanh đem ra khỏi vòng thống khổ. Hơn nữa Ngài 
136 


Ba Ngày Luận Đạo 

cũng có dạy rằng: Ngài không phải một vị thần hộ mạng chúng 
sanh, mà cũng không ban phước hay giải tội đến một chúng sanh 
nào hết. Nếu nói rằng: Ngài khổ hạnh để chuộc tội chúng sanh sao 
hiện giờ chúng sanh vẫn còn khổ mãi? Nếu người hỏi như vậy ta 
biết trả lời sao? Có phải là làm tổn thương cho Đức Phật không? Sở 
dĩ Đức Phật xuất gia và hành đạo là vì lòng Từ bi muốn cứu khổ 
cho chúng sanh, nhưng chúng sanh phải hành theo phương pháp của 
Ngài chớ không phải Ngài ban phước giải tội cho chúng sanh. Ngài 
chỉ dạy chúng sanh làm lành lánh dữ. 


c<£<9> 


Vấn: Bạch Ngài, nêu đức Bồ Tát không sanh vào dòng vua không 
thành Phật được sao phải sanh vào dòng ấy? 


Đáp: Sanh vào dòng nào cũng có thê thành đạo được. 


c<£»<9> 


Vấn: Nếu được, tại sao trong kinh dạy rằng: Trước khi giáng sanh 
xuông trân đức Bô Tát phải chọn dòng mới sanh? 


Đáp: Vì Ngài đã tạo nhiều Ba-la-mật nên phước báu ấy phải đưa 
Ngài tới chỗ cao quí. Nếu Ngài sanh làm nhà nghèo cũng được song 
bất tiện cho sự hoằng pháp sau này. Người sẽ ít tin tưởng và kính 
trọng Ngài vì nhiều lẽ: 


Vì lẽ nghèo khô không thê nuôi mình nôi nên mới xuât gia 
chớ không phải vì lẽ kinh khủng sự khô của bê luân hôi mà xuât gia 
và cũng không phải vì nhân loại mà xuât gia. 


137 


Ba Ngày Luận Đạo 
Trái lại, nêu Ngài là một vì vua xuât gia thì có nhiêu sự lợi 
ích là: 


1. Đối với các nhà vua vào hầu Ngài cũng dễ. Vì nhà vua 
nghĩ răng: Nêu Ngài còn ở ngai vàng cũng là bạn với ta, ta vào hâu 
Ngài cũng không mât thê thông. 


2. Còn đối với vị Bà La Môn muốn vào hầu Ngài cũng dễ vì 
họ nghĩ răng: Nêu Ngài còn tại ngai vàng ta cũng phải vào hâu 
Ngài, thì bây giờ mà ta hâu Ngài cũng không aI chê bai ta được. 


3. Còn hạng giàu sang muốn vào hầu Ngài họ cũng nghĩ 
răng: Nêu Ngài còn ở tại vì thì Ngài cũng giàu sang và có binh 
quyên lớn hơn ta, ta vào hâu Ngài thì cũng có sao? 


4. Còn những hạng người nghèo khó họ cũng nghĩ rằng: Khi 
Ngài còn ở ngai vàng chúng ta đều là thần dân của Ngài, Ngài có 
quyên sanh sát trong tay, thì nay ta vào hầu Ngài thì càng quí chớ có 
sao? 


Khi mỗi hạng người đều suy nghĩ như thế thì sự hoằng pháp 
của Đức Phật rất dễ dàng. 


Theo tôi, thì tất cả tín đồ Phật giáo lấy làm hãnh diện mà 
được đắng Giáo chủ là người ở trong giai cấp cao tột đỉnh lại dứt bỏ 
Sự cao quí vật chất để đi tìm Sự cao quí tính thần, được mục tiêu Ấy, 
rồi không nề hà cực nhọc ráng lo truyền bá giáo lý thanh cao cho 
chúng sanh. Đây là một hy sinh vô cùng cao cả mà từ cổ chí kim chỉ 
có Đức Phật mới thực hành được mà thôi. 


c9» 


138 


Ba Ngày Luận Đạo 
Vấn: Bạch Ngài, tại sao Đức Phật lại nhập diệt ở xứ Kusinara 
(Câu-thi-na); không nhập diệt ở các xứ lớn như Vương Xá v.v...? 


Đáp: Đức Thế Tôn biết rằng tất cả các Quốc vương trong thời ấy 
đều sùng bái Ngài, khi Ngài nhập diệt tất họ tranh nhau chia Xá ly. 
Nếu Ngài nhập diệt ở các cường quốc thì chắc chắn sẽ có chiến 
tranh, vì các cường quốc tất nhiên không bao giờ chịu nhượng bộ 
nhau, nên Ngài nhập diệt ở xứ nhỏ để tránh chiến tranh vì nắm 
xương tàn của Ngài. Quả vậy sau khi nghe Ngài nhập diệt rồi thì 
các Quốc vương đem binh đến đòi chia Xá ly, nhờ có vị Bà La Môn 
tên Dona phân giải, nếu không thì chiến tranh đã nỗ bùng. 


c<£<9> 


z 


Vấn: Bạch Ngài tôi muốn nhờ Ngài giải về Niết Bàn. 


Đáp: Tôi thấy đoạn chót của bộ kinh Milindapañhã nghĩa là Mi 
Tiên vấn đáp, vua Lan Đà (Milinda) hỏi về Niết Bàn, Đức Na Tiên 
(Nãgasena) Tỳ Kheo đáp như vầy: 


"Thưa Đại vương, Niết Bàn ví như bông sen, vì bông sen ở 
trong bùn nhưng không nhiễm mùi bùn và bên trong không có nước 
đọng lại được, cũng như Niết Bàn không có phiền não vậy. Niết 
Bàn ví như nước. Vì nước có đặc tánh là giải sự nóng nảy, nực nội, 
Niết Bàn dập tắt được sự nóng nảy là lửa phiền não và lửa khổ. 
Nước là chất giải khát, cũng như Niết Bàn là chất giải được sự thèm 
khát là ái dục”. 


Niết Bàn ví như thuốc trị bịnh. Vì thuốc có ba điều đại 
khái là: 


I. Trị bịnh của người vướng phải nọc độc. Niết Bàn là 
phương thuôc trị được nọc độc là phiên não. 


139 


Ba Ngày Luận Đạo 


2: 


Thuốc là vật trừ sự đau khổ của bịnh, cũng như Niết Bàn 
là phương thuốc trừ khổ là phiền não. 

Thuốc là món ngừa được các thứ bệnh nguy hiểm truyền 
nhiễm, cũng như Niết Bàn là pháp ngừa được cái chết. 


Niêt Bàn ví như biên cả. Vì biên cả có bôn điêu đại khái là: 


IỆ 


Biển cả không bao giờ có tử thi, cũng như Niết Bàn 
không bao giờ có tử thi là phiền não. 

Biển cả rộng mêng mông không thấy bờ bến, cũng như 
Niết Bàn là nơi rộng rãi mênh mông không cùng tột, 
chúng sanh sanh vào bao nhiêu cũng không chật. 

Biển cả là nơi cư ngụ của loài cá lớn, cũng như Niết Bàn 
là nơi cư ngụ của các bậc Thánh Nhân. 

Biển cả là nơi có nhiều sóng to, gió lớn, cũng ví như 
Niết Bàn là nơi có pháp huyền diệu. 


Niết Bàn ví như đồ vật thực. Vì vật thực có năm điều đại 


khái là: 


Vật thực có thể giúp con người sống được, cũng như 
Niết Bàn là pháp chiến thắng tử thần, chúng sanh nào 
được sanh vào nơi này không còn sanh tử luân hồi nữa. 
Chúng sanh nhờ vật thực nên được an vui và mạnh khỏe, 
cũng như Niết Bàn là pháp làm cho người sanh vào nơi 
ây được an vui, nghĩa là không còn sanh tử luân hồi. 

Vật thực có thê làm cho người trường thọ được, cũng 
như Niết Bàn làm cho người sanh vào nơi ấy được 
trường tồn. 

Vật thực trừ được bịnh đói, cũng như Niết Bàn trị bịnh 
thèm khát do ái dục gây nên. 

Vật thực có thể trừ được sự xót ruột vì đói bụng, cũng 
như Niết Bàn trừ được sự xót ruột là sự nóng nảy của ái 
dục. 


140 


Ba Ngày Luận Đạo 
Niết Bàn ví như hư không. Vì hư không có mười điều đại 


khái là: 


Ð œ HO pm 0 ÐBn 


Không sanh. 

Không biết già. 

Không biết đau. 

Không biết chết. 

Không biết tiêu hoại. 

Không dưới quyền sở hữu của ai hết. 

Ở một mình không nương dựa theo ai hết. 
Là nơi bay đi bay lại của giống phi cầm. 
Không vật chi ngăn cản được. 


10. Không có nơi cùng tột. 


Niệt Bàn cũng có mười điều ây. 


Niêt Bàn ví như sữa bò tươi. Vì sữa bò tươi có ba điêu đại 


khái là: 


1. 
2- 
BS 


Có màu đẹp. 
Có mùi thơm. 
Có vị ngọt. 


Niêt Bàn ví như đảnh núi. Vì đảnh núi có bôn điêu đại khái 


¬EI 017212770 


Nơi không bao giờ có vật gì làm lay chuyển được. 
Là nơi mà khó có người đi đến được. 

Là nơi cao nhất của quả núi. 

Là nơi không bao giờ có Hi, Nộ, ÁI, Ó, AI, Dục, Lạc. 


Niết Bàn cũng có bốn biện chứng pháp như thế. 


141 


Ba Ngày Luận Đạo 


c<§»<9> 


Vấn: Bạch Ngài lấy làm hân hạnh cùng Ngài luận đạo trót ba 
ngày, tôi cảm thấy học nhiều điều cao cả và dứt được mọi sự nghỉ 
ngờ. Những lời chân chánh của Ngài dạy, tôi xin nguyện ghi nhớ 
trong lòng và cô hết sức mình để hành theo. 


Lời cuối cùng của tôi xin Ngài nhớ cho là: Mong được gặp 
lại Ngài và thấy Ngài là vị Pháp sư lỗi lạc, một vị hướng đạo đủ khả 
năng. Tín đồ sẽ được nghe những lời hay, lẽ phải của Ngài đã dày 
công thâu thập. 


Tàu đã cập bến rồi, một lần nữa tôi xin thành thật đa tạ tắm 
lòng tốt của Ngài không nệ cực nhọc chỉ dạy những điều tôi thiếu 
kém. Xin Ngài vui lòng tha thứ cho tôi những lầm lỡ khi tôi biện 
luận với Ngài. 


Đáp: Phần tôi, tôi rất hài lòng được trao đổi ý kiến về Phật pháp 
với ông. Tôi không bao giờ có ý nghĩ chấp nhất, vả lại ông có lỗi gì 
đâu? Và xin phép ông tôi sẽ ghi lại những câu vấn đáp của chúng ta, 
dưới nhan đề là "Ba Ngày Luận Đạo”. Nếu thuận tiện tôi sẽ in ra 
thành sách để làm kỷ niệm. Trước khi xa nhau tôi xin cầu chúc cho 
ông được nhiều hạnh phúc, sức khỏe đồi dào nhất là không dễ duôi 
đề tu hành tinh tấn thoát biển luân hồi. 


Vấn: Xin đội ơn Ngài và tôi cũng mong Ngài được nhiều hạnh 
phúc, như Ngài đã chúc tôi. 


Maha Thongkham Medivongs 

Vientiane I-I2-T942 

Sao lục, Vientiane I3-6-!962 

Bản sửa lại và đánh máy xong, Sài Gòn ngày ö-3- 963 


142 


Ba Ngày Luận Đạo 


CS) 


Lời Cuối Sách 


Namo Tassa bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


Con xin đảnh lễ Đức Thể Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng 
Chánh Giác 


Quyền sách "Ba Ngày Luận Đạo" này được tôi sưu tầm trên trang 
web BuddhaSasana của Bình Anson, tôi nhận thấy sách này rất hay 
nên xin phép được hiệu đính và biên tập lại nhằm giới thiệu Đạo 
Phật tới mọi người. Nếu có bất kỳ sai sót nào trong sách này, tôi xin 
nhận đó là lỗi của tôi và mong được quý độc giả tha thứ. Cầu cho 
phước lành từ việc phổ biến kinh sách Phật giáo là nhân dẫn đến 
Đạo Quả Niết Bàn trong ngày vị lai. 


Bản hiệu đính và biên tập lại, tháng 10 năm 2021 


143 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sabbadanatnn dhartxtmadanam Jinaf 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 





